TRẦN KHẮC THỊ - TRẦN NGỌC HÙNG 


TRỦNG RAU SICH 


(RAU AN TOÀN) 


(Cải bắp, cải bao, cdi làn, cái xanh ngọt..., xà lách, 
dưa hấu, dưa chuột, dưa chuột bao tử, mướp đẳng) 


(đỞ) NHÀ XUẤT BẢN NÔNG NGHIỆP 


TRẤN KHÁC THI - TRẦN NGỌC HÙNG 


KŨ thuật 
TRÔNG RAU SẠ0H 


(RAU AN TOÀN) 


(Cải bắp, cải bao, cải làn, cải xanh ngọt..., xà lách, 
dưa hấu, dưa chuột, dưa chuột bao tử, mướp đắng) 


(Tái bản lần thứ 4) 


NHÀ XUẤT BẢN NÔNG NGHIÊP 
HÀ NỘI - 2005 


LỜI TÁC GIẢ 


Niện nay có hai quan niệm về một nền nông 
nghiệp bên vững trong một hệ sinh thái cân bằng và 
ổn định : Một là phát triển nên nông nghiệp hữu cơ 
(dùng toàn phân hữu cơ, giống cổ truyền, biện pháp 
canh tác cổ xưa...) ; hai là phối hợp? giữa nông 
nghiệp hữu cơ với các tiến bộ về giống, hoá học, 
công nghệ sinh học, cơ giới hoá, v.v... có chọn lọc. 

Việc lựa chọn phương thức canh tác nào còn phụ 
thuộc vào nhu câu cuộc sống, tiêm lực của mỗi quốc 
gia, song xuất phát điểm trước tiên là phụ thuộc vào 
mức độ an toàn môi trường tại nơi đó. 

Cũng như vậy, trong ngành trồng rau Ở nước ta 
tuy Chưa đánh giá chỉ tiết được mức độ ô nhiễm tại 
các vàng trồng, nhưng hậu quả cho người tiêu dùng 
và môi mrường lo sự lạm dụng các yếu tố hoá học 
trên thực tế có phần gia tăng. 

Để góp phân làm sạch môi trường và nguồn sản 
phẩm không thể thiếu được trong bữa ăn hàng ngày 
cả mỗi người chúng ta, trong khi chờ đợi bạn hành 
những qui định cụ thể về chất lượng và quy trình 


3 


`cunh tác hợp lý cho từng loại cây rau, chúng tôi 
“mạnh dạn biên soạn tài liệu này dựu trên nhiều 
nghiên cứu gản đây của các nhà chuyên môn, kinh 
nghiệm sản xuát của nông dân, kết hợp tham khảo 
tài liệu của những tổ chức quốc tế đã đi trước về 
vấn để này. 

Chúng tôi xin ghỉ nhận sự quan tâm của Bộ 
Nông nghiệp & PTNT, Bộ Khoa học-Công nghệ & 
Môi trường, Sở Khoa học-Công nghệ Môi trường 
Hà Nội và một số tỉnh, thành khác đã tạo điều kiện 
. cho các nghiên cứu của nhiều đồng nghiệp và của 
chúng tôi để có căn cứ hình thành cơ sở khoa học 
cho nội dung cho cuốn sách nhỏ này. 

Đây là văn đề mới, rất phúc tạp, cân kiến thức 
tổng hợp của nhiều chuyên ngành và cũng vì thời 
gian có hạn nên trong biên soạn khó tránh khỏi 
thiểu sót. Chúng tôi HìOng nhận được nhiều ý kiến 
đóng góp của bụn đọc trong và ngoài ngành và của 
người sản xuất để tài liệu được hoàn chỉnh hơn. 


T/M nhóm tác giả 
PGS.TS. TRẤN KHẮC THỊ 
Viện nghiên cứu rau quả 


HIỆN TRẠNG VÀ MÔI TRƯỜNG 
SẲẢN XUẤT RAU Ở NƯỚC TA 


I. VÀI NÉT VỀ HIỆN TRẠNG SẢN XUẤT RAU 
Ở NƯỚC TA HIỆN NAY 


Rau xanh là nhu cầu không thể thiếu trong cơ 
cấu bữa ăn hàng ngày của con người trên khắp 
hành tỉnh. Đặc biệt, khi lương thực và các thức ăn 
giàu đạm đã được đảm bảo thì yêu cầu về số lượng 
và chất lượng rau lại càng gia tăng như một nhân tố 
tích cực trong cân bằng dinh dưỡng và kéo dài tuổi 
thọ. 


Nghề trồng rau ở nước ta ra đời rất sớm”, trước 
cả nghề trồng lúa nước ; nước ta cũng là trung tâm 
khởi nguyên của nhiều loại rau trồng, nhất là các 
cây thuộc họ Bầu bí (Cwcurbiraceae). Tuy nhiên, do 
chịu ảnh hưởng của một nền nông nghiệp tự túc 
trong nhiều thế kỷ nên sự phát triển của ngành trồng 
rau còn một khoảng cách rất xa so với tiềm năng tự 
nhiên và trình độ canh tác. Ngay cả những năm gần 


=“ —~. ` 
“? Lịch sử Nông nghiệp Việt Nam. NXB Nông nghiệp, 1994 
L Ê 


đây, mức độ phát triển vẫn chưa theo kịp nhiều 
ngành khác trong sản xuất nông nghiệp. 


Trong "Để án phát triển rau, quả và hoa, cây 
cảnh thời kỳ 1999-2010” của Bộ Nông nghiệp và 
phát triển Nông thôn được Thủ tướng Chính phủ phê 
duyệt ngày 3/9/1999 có xác định mục tiêu cho ngành 
sản xuất rau là : "Đáp ứng nhu cầu rau có chất lượng 
cao cho tiêu dùng trong nước, nhất là các vùng dân cư 
tập trung (đô thị, khu công nghiệp ...) và xuất khẩu. 
Phấn đấu đến năm 2010 đạt mức tiêu thụ bình quân 
đầu người 85kg rau/năm, giá trị kim ngạch xuất 
khẩu đạt 690 triệu USD". 

Theo số liệu thống kê, diện tích trồng rau cả 
nước đến năm 2000 là 445 nghìn héc ta, tăng 70% 
so với năm 1990 (261.090 ha). Bình quân mỗi năm 
tăng 18,4 nghìn ha (mức tăng 7%/năm). Trong đó, 
các tỉnh phía Bắc có 249.200 ha, chiếm 56% diện 
tích. Các tỉnh phía Nam 196.000 ha, chiếm 44% 
diện tích canh tác. 


Năng suất rau nói chung còn thấp và bấp bênh. 
Năm có năng suất cao nhất (1998) mới đạt 144,8 
tạ/ha, bằng 80% so với mức trung bình toàn thế giới 
(xấp xi 180 tạ/ha). Nếu so với năm 1990 (123,5 tạ) 
năng suất bình quân cả nước trong 10 năm chỉ tăng 
11,5 tạ/ha. Đồng bằng sông Hồng và Tây Nguyên là 
các vùng có năng suất cao hơn cả cũng chỉ đạt mức 
6 


160 tạ/ha. Thấp nhất là các tỉnh miền Trung, năng 
suất chỉ bằng nửa năng suất trung bình cả nước. Có 
nhiều nguyên nhân làm cho năng suất rau còn thấp 
nhưng chủ yếu do thiếu đầu tư (cho thuỷ lợi, phân 
bón...). Ngoài ra, chưa có bộ giống rau tốt. Hệ thống 
nhân và sản xuất hạt giống rau cũng chưa được hình 
thành trong cả nước. Phần lớn hạt giống rau do dân 
tự để giống hoặc qua nhập nội không được khảo 
nghiệm kỹ. Điều này cũng ảnh hưởng trực tiếp đến 
năng suất và chất lượng sản phẩm. 


_ Sản lượng rau sản xuất trên đất nông nghiệp năm 
cao nhất (2000) đạt 6,007 triệu tấn so với năm 1990 
(3,2 triệu tấn) tăng 81%. Mức tăng sản lượng trung 
bình hàng năm của 1Ú năm qua là xấp xỉ 260 ngàn 
tấn, chủ yếu do tăng diện tích gieo trồng (bảng l). 

Sản lượng rau trên đất nông nghiệp được hình 
thành từ 2 vùng sản xuất chính : 


- Vùng rau chuyên canh ven thành phố và khu 
công nghiệp, chiếm 38-40% diện tích và 45-50% 
sản lượng. Tại đây, rau sản xuất phục vụ cho tiêu 
dùng của cư dân tập trung là chủ yếu. Chủng loại 
rau tại vùng này rất phong phú và năng suất cũng 
cao hơn. 


- Vùng rau luân canh với cây lương thực được 
trồng chủ yếu trong vụ đông xuân tại các tỉnh phía 


2 


Bắc, Đồng bằng sông Cửu Long và Đông Nam Bộ. 
Đây là vùng rau hàng hoá lớn cung cấp nguyên liệu 
cho công nghiệp chế biến, cho xuất khẩu tươi sang 
các nước có mùa đông lạnh không trồng được rau. 
Nếu phát huy được lợi thế này, ngành sản xuất rau 
sẽ có tốc độ phát triển nhảy vọt. 


Bảng 1 : Diện tích, năng suất, sản lượng và bình quân rau trén 
đầu người của Việt Nam giai đoạn 1991-2005 


Diện tích | Năng suất Sản lượng đâu nguài 

(1000ha)| (tạ/ha) |(tiệu Hải HE EU 
1991 1155 | 3213 | 502 
1992 1169 | 3304 | 50,0 
1993 I72 | 3485 | 512 
1994 127 | 3794 |: 542 
1995 1235 | 4145 | 575 


1996 
1997 


130,9 4.687 63,3 
131,8 4.969 65,4 


1998 144,8 5.748 75,6 
1999 3.756 73/7 
2000“ 6.007 75,0 
2001% 6.210 76,7 


2005** 8.250 


97,0 


* Ước tính của Bộ Nông nghiệp và PTNT. 
** Kế hoạch của Bộ Nông nghiệp và PTNT. 


Ngoài ra, với gần 12 triệu hộ nông đân ở nông 
thôn với diện tích trồng rau gia đình bình quân 
30m ”/hộ (cả rau cạn và rau mặt ao hồ), nên tổng sản 
lượng rau cả nước hiện nay khoảng 6,6 triệu tấn. 
Bình quân lượng rau xanh sản xuất tính trên đầu 
người ở nước ta vào khoảng 84kg/người/năm. So với 
nhu cầu dinh dưỡng thì khối lượng trên còn rất thấp. 
Chỉ với mức sản xuất 100 kg/người/jnăm (tiêu thụ 
80kg) như kế hoạch để ra vào năm 2005 chúng ta 
mới đạt chỉ tiêu về khối lượng rau cho tiêu dùng 
trong nước và một phần cho xuất khẩu. 


II CÁC NGUYÊN NHÂN GÂY Ô NHIÊM RAU 
TRỔNG 


Trong xu thế của một nền sản xuất thâm canh, 
bên cạnh mức gia tăng về khối lượng và chủng loại, 
ngành trồng rau hiện đang bộc lộ mặt trái của nó. 
Việc ứng dụng ồ ạt, thiếu chọn lọc các tiến bộ kỹ 
thuật về hoá học, nông hoá thổ nhưỡng, công nghệ 
sinh học... đã làm tăng mức độ ô nhiễm các sản 
phẩm rau xanh. 

Để xác định nguyên nhân gây ô nhiễm, xây 
dựng các biện pháp canh tác hợp lý nhằm giảm đến 
mức thấp nhất các dư lượng hoá chất gây tác hại cho 
sức khoẻ con người có trong sản phẩm cần đánh giá 
đúng thực trạng môi trường canh tác và các tác động 


9 


nhiều chiều đến sự ô nhiễm. Đây là vấn đề phức tạp, 
chưa thể có lời giải chính xác ngay. 

Tuy nhiên, với cố gắng của các chuyên gia thuộc 
nhiều ngành khác nhau, nhiều khía cạnh nêu trên đã 
được làm rõ. Chúng tôi xin điểm qua một số nghiên 
cứu đã triển khai từ đầu thập kỷ 90 trở lại đây. 

1. Ô nhiễm do hoá chất bảo vệ thực vật 

Khi phun thuốc trừ sâu, bệnh, cỏ đại... thuốc sẽ 
tạo thành một lớp mỏng trên bể mặt lá, quả, thân 
cây, mặt đất, mặt nước và một lớp chất lắng gọi là 
dư lượng ban đầu của thuốc. Theo Viện Bảo vệ thực 
vật (1998), hiện nay ở Việt Nam đã và đang sử dụng 
khoảng 270 loại thuốc trừ sâu, 216 loại thuốc trừ 
bệnh, 160 loại thuốc trừ cỏ, 12 loại thuốc diệt chuột 
và 26 loại thuốc kích thích sinh trưởng với khối 
lượng ngày càng tăng (bảng 2). 

Tuy chủng loại nhiều, song do thói quen hoặc sợ 
rủi ro do Ï† hiểu biết về mức độ độc hại của hoá chất 
bảo vệ thực vật (BVTV) nên nông dân chỉ dùng một 
số loại thuốc quen thuộc, đó lại thường là những 
loại thuốc BVTV có độ độc cao đã bị cấm hoặc hạn 
chế sử dụng như Monitor, Wofatox,... thậm chí cả 
DDT. Ở đây còn một nguyên nhân khác nữa là các 
loại thuốc trên giá rẻ, phổ diệt sâu rộng và hiệu quả 
diệt sâu cao. 


10 


Bảng 2 : Khối lượng thuốc bảo vệ thực vật được sử dụng ở Việt 


Nam từ 1990-1998 


Năm | Sốlượng(000tấn) | Giám triệu USD) 
1990 103 [mất | 
1991 - 20,3 22/5 

1992 23.] 24,1 

1993 2448 33.4 

1994 20,4 589 

1995 25.7 100,4 

1996 32/8 124,2 

1997 30.4 1314 

1998 33.0 | 145,0 


Bộ Y tế cho biết, năm 1997 cả nước có 585 vụ với 
6421 người bị ngộ độc thực phẩm, trong đó có 46 46 
người chết. So với năm 1996 tăng 50 vụ với 134I 
người bị, 25 người chết. Đây mới chỉ là con số báo 
cáo của 30/6] tỉnh. Cũng trong năm này có 6103 
người bị nhiễm độc thuốc bảo vệ thực vật đo tự tử và 
do ăn rau. Trực tiếp gây ngộ độc là những người trồng 
rau đã phun thuốc bảo vệ thực vật chỉ một vài ngày 
trước khi thu hoạch (báo Hà Nội mới chủ nhật ngày 
10/5/1998). Ngoài ra, điều này còn liên quan đến việc 
quản lý nhà nước đối với loại hoá chất độc hại này. 
Theơ báo cáo của Cục Bảo vệ thực vật, năm 1990 cả 
nước nhập 10.000 tấn hoá chất bảo vệ thực vật, năm 
1998 con số này tăng gấp ba (hơn 30.000 tấn). Có tới 


HH 


30%: số cơ sở kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật không 
có giấy phép, việc sử dụng thuốc cấm còn tràn lan, 
“Theo số liệu điều tra, tại các vùng rau ven Hà Nội, Hải 
Phòng, Bắc Ninh, Hải Dương.. thuốc trừ sâu 
Wofatox, Monitor đã bị cấm sử dụng trên rau nhưng 
nông dân vẫn phun với khối lượng lớn : 6,45 lần/vụ 
trên rau họ thập tự ; 5,73 lần trên đậu đỗ... (Viện Bảo 
vệ thực vật, 1998), 


Bảng 3 : Dư lượng DDT trong các loại rau (mg/kg) 
ở một số tịnh miền Trung, 1993 (*®) 


c= Địa điểm và mẫu điều tra Si Số mâu ppm DDT 

[nrx Vân Sơn, Phan Rang -] 
- Củ hành tây 20 0,508 + 0,178 
- Lá hành tây 20 0,335 +0,134 
- Củ hành ta 20 0,429 + 0,089 
~- Lá hành ta 20 0,229 +0,071 

HTX Phước Hải, Nha Trang 
- Rau cải đắng 20 0,489 + 0,148 
- Rau cải ngọt 20 0,461 + 0,160 
- Rau cải trắng 20 0,458 +0,154 
- Rau dền 20: 0,439 + 0,138 
- Rau muống 20 0,229 + 0,064 


* Theo Phạm Bình Quyền, 1995, 


Cũng theo số liệu của công trình trên, kết quả 
phân tích dư lượng thuốc BVTV trong 728 mẫu rau 
ở Khánh Hoà thì có 24,7% số mẫu chứa tồn lượng 


12 


hoá chất BVTV vượt tiêu chuẩn cho phép từ 2-6 lần. 
Kiểm tra 180 mẫu rau ở miền Trung đều có DDT 
(bảng 3). 


Tại các vùng rau thuộc ngoại thành Hà Nội, Đà 
Lạt do hệ số sử dụng ruộng đất cao, thời vụ rải đều 
nên trên đồng ruộng hầu như có cây trồng quanh 
năm đã tạo nguồn thức ăn liên tục cho các loại sâu 
và lạo ra sự đi chuyển của bướm ngày càng mạnh 
mẽ từ ruộng sắp thu hoạch sang ruộng mới trồng, do 
vậy khó tránh khỏi việc sử dụng thuốc thường 
xuyên. Trung bình một chư kỳ trồng cải báp, người 
nông dân phải phun từ 7 tới 15 lần với lượng thuốc 
từ 4-5 kg a.i/ha trong 1 vụ 75-90 ngày. 

Bảng 4 : Các loại hoá chất BVTV đang sử dụng phố biến trên 
rau ở Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh 
Phân loại theo nhóm độc (%) 


: c2 vSÍi# 2[: J1 Tì PHữ””T- TV 

Ẹ ây t 
Địa phương Cây trồng Ì thuốc sử rất | độc | độc tr độc 
ồ độc | cao | bình nhẹ 


TP Hồ Chí 32 |156|656| 62 | 125 
Minh '® 
Ghỉ chứ (1) : Theo Viện BVTV. 
(2) : Theo Sở KHCN&MT TP. Hồ Chí Minh. 


Mặt khác thời gian cách ly an toàn từ lần phun 
cuối cùng đến thu sản phẩm không được quan tâm. 


13 


Bảng 5 : Hiện trạng sử dụng thuốc bảo vẻ thực vật trên cây cà 
chua của huyện Từ Liêm và Thanh Trì, 1995 (*) 


Huyện Từ Liêm 


Thuốc | Sốlẫn 
thương | phun 
phẩm 
(kg a4ha) 


Huyện Thanh Trị 
Thuốc |Sốlấn 


Lượng 
thuốc 
dùngwụ 
{kq a.iha) 


Loại thuộc 


Monitor 70SC 
Wofatox 50EC | 1-15 
ICidi M50 ND 1-15 †? 7-12 ˆ - 
Polyrin 440EC| - 
Sumicidn 

Zineb 80 WP 


œŒ@œ ch t> G2 h› —> 


* Theo Nguyễn Duy Trang và Ctv. 


Theo điều tra” khoảng 80% số người được hỏi 
khẳng định rằng sản phẩm rau của họ bán trên thị 
trường được thu hoạch với thời gian cách ly phổ 
biến là 3 ngày không phân biệt là loại thuốc trừ sâu 
gì. Đa số nông dân được phỏng vấn cho biết rằng, 
rau trồng trong vườn nhà nếu để ăn họ không phun 
thuốc hoặc phun rất ít, còn nếu để bán cần phải có 
năng suất nên sử dụng rất nhiều hoá chất BVTV. 

Ngoài ra, nhiều nông dân còn sử dụng DDT 
trong bảo quản hạt rau giống các loại như hạt mùi, 


ˆ Để tài KT-02-07 
14 


hạt tía tô, hạt rau dền, hạt quế, hạt muống... 

Với hậu quả sử dụng thuốc trừ sâu như vậy, hàng 
năm có nhiều trường hợp ngộ độc do ăn phải rau có 
lượng tồn dư hoá chất BVTV cao GS. Nguyễn Văn 
Uyển đã thống kê các thông tin trên báo : trong 2 
năm (1993-1994) tại các tỉnh phía Nam có hơn 600 
trường hợp ngộ độc do ăn rau có hoá chất BVTV phải 
đi cấp cứu. Ngoài ra lượng tồn dư không gây độc cấp 
tính còn khá phổ biến. Kết quả xét nghiệm sữa của 
47 bà mẹ đang cho con bú tại một vùng ngoại thành 
Hà Nội thì có 4 trường hợp có dư lượng hoá chất 
BVTV nhóm lân hữu cơ từ 0,2-0,5 mg. 

Kết quả phân tích điều tra dư lượng thuốc BVTV 
trong đậu đỗ, nho tươi năm 1993, 1994 và rau cải 
năm 1995 tại 5 chợ tại Hà Nội và 5 chợ tại Hà Bắc 
của Cục Bảo vệ thực vật đã khẳng định : đậu đỗ, nho 
tươi và rau cải trên thị trường nước ta có dư lượng 
thuốc BVTV đáng lưu ý : l 

* Dư lượng thuốc trừ sâu Cypermethrin trong 
đậu đỗ tại : 

- Chợ Câu Dền (Hà Nội) là 0,46 mg/kg (22/12/1994) 

- Chợ Nam Đồng (Hà Nội) là 0,60mg/kg (22/12/1994) 

- Chợ Từ Sơn (Hà Bác) là 0,40 mg/kg (22/12/1994) 


- Chợ Hiệp Hoà (Hà Bác) là 0,70 mg/kg (22/12/1994). 


15 


Mức dư lượng tối đa cho phép Cypermethrin 
trong đậu là 0,05 mg/kg (FAO/WHO Codex Alimen 
-tarius, Vol 2-1993). 

* Dư lượng thuốc trừ sâu Dichlorvos là một loại 
thuốc hạn chế sử dụng đã xác định thấy trong nho 
tươi tại : 

- Chợ Thành Công (Hà Nội) là 0,227 mg/kg 
(22/5/1993) 

- Chợ Mơ (Hà Nội) là 0,54 mg/kg (6/6/1994). 

Mức dư lượng tối đa cho phép Dichlorvos trong 
quả tươi là 0,1 mg/kg (FAO/WHO Codex Alimen- 
tarius Vol 2-1993). 

* Dư lượng thuốc trừ sâu Cypermethrin trong rau 
Cải tại : 

- Chợ Bách Khoa (Hà Nội) là 2,62 mg/kg (24/3/ 1995) 

- Chợ Mơ (Hà Nội) là 4,22 mg/kg (24/3/1995) 

- Chợ Lim (Hà Bác) là 5,82 mg/kg (24/3/1995) 

- Chợ Hiệp Hoà (Hà Bác) là 7/20 mg/kg (24/3/1995) 

- Chợ Bách Khoa (Hà Nội) là 2,80 mg/kg 
(16/11/1995) 

- Chợ Cầu Giấy (Hà Nội) là 1,60 mg/kg (16/11/1995) 

Mức dư lượng tối đa cho phép Cypermethrin 


trong rau cải là 2 mg/Kg (FAO/WHO Codex Alimen 
-tarus Vol 2-1993). 


l6 


* Mcthyl Parathion và Methamidophos là hai 
loại thuốc cấm sử dụng trên rau lại xác định thấy 
trong rau cải tại : 

- Chợ Cầu Giấy (Hà Nội) : Methamidophos là 
1,30 mg/kg (24/3/1995) 

- Chợ Mơ (Hà Nội) : Methamidophos là 1,60 
mg/kKg (16/11/1995) 

- Chợ Bắc Ninh (Hà Bắc) : Methyl Parathion là 
1,2 mg/kg (16/11/1995). 

Mức dư lượng tối đa cho phép Methyl Parathion 
trong rau cải là 0,2 mg/kg và Methamidophos trong 
rau cải là ! mg/kg (FAO/WHO Codex Alimentarius 
Vol 2-1993), 


2. Hàm lượng nitrat (NO';) quá cao 

Lượng phân hoá học được sử dụng ở Việt Nam 
không vào loại cao sơ với các nước trong khu vực và 
so với bình quân toàn thế giới (bảng 6). Tuy nhiên 
ảnh hưởng của phân hoá học, nhất là đạm tới sự tích 
luỹ nitrat trong rau cũng là một nguyên nhân làm 
cho rau được xem là không sạch. 

Bảng 7 trình bày một số chỉ tiêu trên trong sản 
phẩm rau từ các vùng sản xuất thuộc ngoại thành Hà 
Nội. 

Với lượng mẫu cồn ít và đối tượng cũng hạn chế, 
song các mẫu phân tích đểu vượt chỉ số cho phép là 


17 


mối quan tâm đối với chúng ta. 


Bảng 6 : Số lượng phản hoá học cung ứng hàng năm 
(đơn vị : 1000 tấn)(*) 


1995 


Urê 1467. | 19404] 
- Nhập khẩu | 780.5 | 1356.2 | 1448 | 1949.8 [18904 
-\ Sản) xẤY 2346 | H09 | 130 | 639 | s0 | 
NPK- | 4s | 67so | 963o lIs33a 
-Nhậpkhẩu | 533 | 310 | 382 | 4611 [1334 
- Sản xuất 179 | 360 | 502.8 | 1400 
DAP Ệ l —] 
- Nhập khẩu | 1159 | 300 | 3676 | 3643 | 5454 
SA F : 


- Nhập khẩu 85 125 | 343.4 | 400 
Lân † ] 
~ Sản xuất : 799 836.6 | 896.3 | 910 
Kalh 

~ Nhâp khẩu 4I |_195 } 296 335 600 | 


* Số liệu Dương Ngọc Thí, 2000. 


NÓ; vào cơ thể ở mức độ bình thường không gây 
độc, chỉ khi hàm lượng vượt tiêu chuẩn cho phép mới 
nguy hiểm. Trong hệ thống tiêu hoá NO; bị khử 
thành Niưit (NO;,). Nitrit là một trong những chất 
chuyển biến Oxyhaemoglobin (chất vận chuyển oxi 
trong máu) thành chất không hoạt động được gọi là 
Methaemoglobin. ở mức độ cao sẽ làm giảm hô hấp 


18 


của tế bào, ảnh hưởng tới Hoạt động của tuyến giáp, 
gây đột biến và phát triển các khối u. 

Trong cơ thể người, lượng nitrit ở mức độ cao có 
thể gây phản ứng với amin thành chất gây ung thư 
gọi là Nitrosamin. Có thể nói hàm lượng NQ; vượt 
ngưỡng là triệu chứng nguy hiểm cho sức khoẻ con 
người, nên các nước nhập khẩu rau tươi đều kiểm tra 
hàm lượng NO; trước khi nhập sản phẩm. Tổ chức Y 
tế thế giới (WHO) và cộng đồng kinh tế châu Âu 
(EC) giới hạn hàm lượng nitrat trong nước uống là 
dưới 50 mg/l. Trẻ em thường xuyên uống nước có 
hàm lượng nitrat cao hơn 45 mg/1 sẽ bị rối loạn trao 
đổi chất, giảm khả năng kháng bệnh của cơ thể. Trẻ 
em ăn súp rau (puree) có hàm lượng NO; từ 80-1300 
mg/kg sẽ bị ngộ độc. WHO khuyến cáo hàm lượng 
NO, trong rau không được quá 300 mg¿kg tươi. Mỹ 
lại cho rằng hầm lượng ấy phụ thuộc vào từng loại 
rau. VÍ dụ, măng tây không quá 50 mg/kg nhưng cải 
củ cho phép tới 3600 mag/kg. Nga lại quy định cụ thể 
hàm lượng NO; không được vượt quá các số liệu sau 
đây đối với từng loại rau (mg/kg) : cải bắp - 500, cà 
rốt - 250, dưa chuột - 150, cà chua - 150, củ cải - 
1400, hành củ - 60, hành lá - 400, khoai tây - 250, 
rau thơm (húng, mùi tàu, tía tô) - 600, xà lách - 1500 
và su lơ - 500 mg/kg. 


Bảng 7 : Tôn dư NÓ); trong các mẫu rau thương phẩm thuộc 
vùng rau ngoại thành Hà Nói (1999) 
(so với tiêu chuẩn quy định (*) 


NO; (mgkg) 


Loại rau 


Gia Lâm Từ Liêm Thanh Trị 

1 | Cải bắp 4036 (+3585) | 3645 (+3145) | 2303 (+1803) 
2 | Cải bao 4612 (+4112) | 3211(+2711) 
3 | Cải xanh 4198 (+2698) | 2984(+2484) | 2758 (+2258) 
4 | Xàảlách 1477 (-23) 1534 (+34) | 1835 (+335) 
5 | Rau ngót 1035 1102 1468 
6 | Mỏng tơi 1537 1624 2223 
? | Cà chua 169 (+19) 176 (+26) 163 (+13) 
8 | Càim 558 (+18) - 650 (+250) 
9 | Dưa chuột 356 (+206) 347(+197) 338 (+188) 

Đậu Hà Lan 448 (+228) 236 (+36) : 

Đâu đũa 362 (-38) 538 (+138) 


934 (+134) 
Mướp quả - 
Bí xanh 
Cà rốt 
Cải củ 
Su hào 
Khoai tây 
Củ đậu 
Mùi tầu 


385 (-15) 409 (+9) 
714(+344) |  720(+320) 
462(t212) | 4720220) 

1987 (+1350) | 1470(+870} 
2405 (1605) | 952(+452) 
6312431) | 483(+233) 

482 : 
645(+45) | 1228(+628) 


967 (+380) 
1239 (+739) 


Húng quế 710(2140) | 1446(+546) | 1545 (945) 
Tía tô 792(219) | T10(+110) | 189741297) 
Hành hoa 717(431) | 788358) | 201741617) 
Thi là 1138 (2548) | 940(2240) | 1038(+538) 


Rau ngổ 
Ớt cay 

Muống ruộng 
Muống sông 


664 (+64) 1083 
342(58) | 349(-151) 
670 (+70) 


709 (+109) 
1679 (+1079) 


* Theo Vũ Thị Đào, 1999, 


20 


3. Tôn dư kim loại nàng trong sán phẩm rau 


Sự lạm dụng hoá chất BVTV cùng với phân bón 
các loại đã làm cho một lượng N, P, K và hoá chất 
BVTV bị rửa trôi xuống mương vào ao hồ. sông, 
thâm nhập vào mạch nước ngâm, gây ô nhiễm. Kết 
quả phân tích hàm lượng kim loại nặng và các nhóm 
nitơ, photpho trong nước tưới, ruộng lúa, ao nuôi cá 
ở Mai Dịch (Từ Liêm) cho thấy hàm lượng các kim 
loại nặng, đặc biệt là Asen (Aš) trong nước mương 
tưới rau cao hơn hẳn so với ruộng lúa nước và ao 
nuôi cá (bảng 8). 


Đảng 8 : Thành phản và hàm lượng của một số kim loại nặng 
(mg/líU) trong nước tưới cho cây trồng ở Mai Dịch (Từ Liêm - 
Hà Nội, 1994) (+) 

Nguyên Kênh tướirau | Ruộng lúa | Ao thả cá 
l lố_ | Tháng1 ] Tháng7 | Tháng 1 ] Tháng 7 | Tháng1 | Tháng7 
Fe 2,08 2,35 1/21 1,13 0,60 057 
Cu 0,02 0,02 0,01 0,02 0,02 0,01 
Pb 0,008 0,006 0,008 0,009 0,006 0,007 
zn 0,015 0,16 0/013 0/017 0,011 0,013 
Äs 00022 | 00018 | 00017 | 00014 0,0010 0,0011 
Hg 00002 | 00001 | 00003 | 0/0004 0,0003 0,0004 
Mn 0,18 0,17 0.18 0,24 0,13 0,13 
K 6,18 529 1,42 1,28 1,33 1,33 
PO, 232 1,60 0,67 0,43 05 0,54 
NH, 412 1,16 | 1,05 0/72 0,92 0,92 
NO, L_945 0,24 0,11 0,07 0,09 0,09 | 


* Theo Phạm Bình Quyền. 


21 


Các kim loại nặng tiểm ẩn trong đất trồng còn 
thẩm thấu, hoặc từ nguồn nước thải thành phố và 
khu công nghiệp chuyển trực tiếp qua nước tưới 


được rau xanh hấp thụ. 


Bảng 9 : Hàm lượng của một số kim loại nặng (ppm) trong đất 
ở hai khu công nghiệp Văn Điển và Đức Giang (1993-1994) (*) 


Điểm lấy mẫu 


Khu vực Văn Điển 


1. Khu vực nhà máy pin (cách 200m) 


2. Khu vực chịu ảnh hưởng của nhà máy 
pin và phân lân 


3. Khu vực ngoài ảnh hưởng của xưởng 
hoá chấŸ thực nghiệm 


4. Khu vực chịu ảnh hưởng của xưởng hoá 
chất thực nghiệm 


5. Khu vực giữa nhà máy phân lân và 
xưởng hoá chất thực nghiệm 


Khu vực Đức Giang-Cầu Đuống 

1. Đồng trước đê : 

2. Đồng cột mốc cao (cách nhà máy 2km) 
3. Đồng cột mốc trũng (cách nhà máy 2km) 
4. Đồng An Lão (cách xa nhà rmáy) 

5. Đồng Thanh Am (cách nhà máy 3km) 


* Theo Phạm Bình Quyền. 


18,70 


49,69 


21,13 


12,58 


18,83 


2698 
9,28 

56,08 
1749 


Hàm lượng (ppm) 


172/78 |3055 
304.84 |340,89 
251,32 | 25.13 
1413,72 |176.84 


2017,05 |243,47 


1285 |18,25 
821 {1218 
319,15 |321,10 
18,56 | 19,65 
20,70 {20/70 


17,49 
24,70 
25,87 
55,40 


6247 


23,92 
13,20 
51,76 
1717 


Ngoài ra việc bón lân (1 tấn supe lân có thể chứa 
50-170g Cd) cũng làm tăng lượng Cadimi trong đất và 


22 


trong sản phẩm rau. 

Khu vực Nhà máy pin Văn Điển, nhà máy hoá 
chất Đức Giang có hàm lượng sunphat tích luỹ trong 
lớp đất mặt đặc biệt vào mùa khô, mùa trồng rau 
chính vụ cao hơn so với khu vực xa nhà máy 15-18 
lần (bảng 9). 


4. Vi sinh vật gây hại trong rau xanh 


Việc sử dụng nước phân tưới cho rau đã trở 
thành một tập quán canh tác của một số vùng rau, 
nhất là vùng rau chuyên canh, là một trong những 
nguyên nhân làm rau không sạch. Sử dụng rau gia vị 
nhất là rau thơm và rau ăn sống là hình thức truyền 
tải trứng giun và các yếu tố gây bệnh đường ruột 
khác vào cơ thể người. Số liệu điều tra tại 2 hợp tác 
xã trồng rau ngoại thành Hà Nội cho thấy thực trạng 
ô nhiễm môi trường đất do vi sinh vật gây hại đã ở 
mức báo động (bảng 10). 

Cũng theo số liệu điều tra sức khoẻ của người 
trồng rau thường xuyên sử dụng phân bắc tươi (Cổ 
Nhuế, Hà Nội) cho thấy có tới 53,3% số người có 
triệu chứng thiếu máu, 60% số người bị bệnh ngoài 
da. Hậu quả sử dụng rau tươi có vi sinh vật gây hại 
(E. coli, Suabmonella, trứng giun...) tuy chưa được 
thống kê, song tác hại trực tiếp chắc còn cao hơn. 


23 


Bảng 10 : Số lượng trứng giun đũa và giun tóc trong đất trồng 
rau ở Mai Địch và Long Biên (Hà Nội, 1994) 
Giun tóc 


Giun đũa 
(AsCdrix) ŒT. trichhud) 


Sö lượng | Trứng | Trúngở | Số lượng | Trứng 
trứng/ | sống |tuổi nhiễm|  trứng/ sống 
100g đất| (% (4) 100g đất (%) 


Địa điểm 


Mai Dịch 
Long Biên 


Vân Canh 


Tóm lại, sản phẩm rau được xem là sạch hay an 
toàn khi đáp ứng được các yêu cầu sau : 

1. Sạch, hấp dẫn về hình thức : Tươi, sạch bụi 
bẩn, tạp chất. Thu đúng độ chín - khi có chất lượng 
cao nhất, không có triệu chứng bệnh. Có bao bì vệ 
sinh hấp dẫn. 

2. Sạch, an toàn về chất lượng : Khi sản phẩm 
rau không chứa các dư lượng dưới đây vượt ngưỡng 
cho phép theo tiêu chuẩn vệ sinh y tế : 

(1) Dư lượng thuốc BVTV ; 
(2) Dư lượng nitrat ; 

(3) Dư lượng kim loại nặng ; 
(4) VI sinh vật gây hại. 

Yêu cầu thứ 2 phụ thuộc vào môi trường canh 
tác và kỹ thuật trồng trọt, là yếu tố quyết định rau 
sạch hay ô nhiễm... 


24 


HI. MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ TIÊU CHUẨN RAU 

SẠCH 

Ngày 28/4/1998 Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp- 
PTNT đã ra Quyết định số 67-1998/QĐ-BNN- 
KHCN về việc bạn hành “Quy định tạm thời về 
sản xuất rau an toàn” để thực hiện chung cho cả 
nước, 

Dưới đây trình bày một số qui định về tiêu 
chuẩn vệ sinh với các loại rau quả thông dụng theo 
Quyết định trên. 


Bảng 11 : Ngưỡng giới hạn hàm lượng nitrat trong rau 
(tmg¿/kg tươi) 


CHLB | CAC/ 


Tên rau Tên rau 


Dưa hấu 


Dưa bở 


Hành tây 
Cà chua 
Ới ngọt Dưa chuột 
Mãng tây Khoai tây 
Cà rối 
Hành lá 
Bầu bí 
Cà tím 


Xà lách 


Đậu ăn quả 
Ngô rau 
Cải bắp 

Su lơ 

Š hào 


Bảng 12 : Ngưỡng giới hạn các kim loại nặng (mg/kg) 
và vỉ sinh vật trong sản phẩm rau tươi 
(FAO/WHO Codex Alimentarius, 1993) 


Mức giới hạn 
(mg/kg) 

Asen (As) 02 - 
Chì (Pb) 05-1 
Cadimi (Cd) 0.02 
Thuỷ ngân (Hg) 0,005 
Afflatoxin 0,005 
Patulin 9.05 
Đồng (Cu) 5 
Kẽm (Zn) 10 
Bo (B) 1,8 
Thiếc (Sn) 200 
Titan (Ti) 03 


Ngưỡng ví sinh vật gây bệnh trong rau tươi 


Salmonella 


E.coli- 


10? tế bào/g 


26 


Bảng 13 : Dư lượng thuốc BVTV tói đa cho phép trong một số 
rau quả (TheoWHO/FAO năm 1993) 


Mức dư lượng tối đa cho phép 
(MRL] (mọ/kg) 


Báp cải |Aldrin° & Dieldrin" 
Carbaryl 
Diazinon 
Dichlorvos"" 
Dimethoat 
Endosulfan” 
Endrin 
Fenitrothion 
Fenthion 
Heptachlor” 
Lindan" 
Malathion 
Methidathion 
Monocrotophos”" 
Methyl Parathion"” 
Phosalon 
Phosphamidon”" 
Trichlorphon 
Pirimiphos-Methyi 
Carbofuran°? 
Cartap 
Methamidophos°" 
Cypermethrin 
Fenvalerate 
Permethrin 
Deltamethrin 
Cyhalothrin 


27 


28 


Aldrin" & Dieldrin" 
Diazinon 
Dichlorvos°” 
Endosulfan** 
fenitrothion 
Heptachlor” 
Lindan" 
Malathion 
Methidathion 
Menvinphos 
Monocrotophos** 
Omethoate 
Triclorphon 
Pirimiphos-Methyl 
Carbofuran"* 
Pirimicarb 
Fenvalerate 
Permethrin 
Aldrin" & Dieldrin" 
Diazinon 
Dichlorvos"* 
Endosulfan 
Fenitrothion 
Heptachlor" 
Lindan" 
Malathion 
Menviphos 
Phosalon 
Phosphamidon"* 
Trichlorphon 
Dichloran 
Pirimiphos-Methyl 


1 2 3 4 
3 |Xàlách |Carbofuran** 0.1 
Methamidophos"" 1,0 

Pirimicarb 1,0 

Cypermethrin 20 

Fenvalerate 20 
_|Pemehrin 20 

4 |Raucải [|Diazinon 07 
Dichlorvos** 0.5 
Endosulían"° 20 

Heptachlor* 0,05 

Lindan" 20 

Malathion 3,0 
Methidathion 0.2 

Mevinphos 10 

Trichlorfon 02 
Cypermethrin 1,0 

Fenvalerate 10 

Permethrin 50 

: Deltamethrin 05 

Ệ Cà chua |Aldin" & Dieldrin 01 
Captan* 15 

Carbaryl 05 

Diazinon 05 

Dichlorvos** 1,0 

Dimethoat 20 
Endosulfan"* 0,5 

Fenitrothion 0,5 

Heptachlor* 0,02 

Lindan" 20 

Malathion 3,0 
Monocrotophos"* 1,0 

Methyl Parathion** 0,2 


29 


6 |Khoai tây 


Dưa 
chuột, 
dưa lê, 

dựa hấu 


Phosalon 
Phosphamidon”” 
Trichlorphon 
Dichloran 
Carbofuran"" 
Cypermethrin 
Fenvalerat 
Permethrin 
Aldrin" & Dieldrin” 
Carbaryl 

24D 

Dimethoat 
Endosulfan"” 
Fenitrothion 
Lindan° 
Methidathion 
Mevinphos 
Monocrotophos°” 
Phosalon 
Carbendazim 
Pirimiphos Methyl 
Carbofuran"* 
Cartap 
Permethrin 
Aldrin° & Dieldrin” 
Carbaryl 

Diazinon 
Dichlorvos"" 


30 


Endosulfan"* 
Fenitrothion 
Heptachlor” 


Methyl Parathion"” 


0,05 
02 
0,05 
0,02 


005 


0,05 


05 


Dưa 
chuột, 
dưa lê, 
dưa hấu 


Phosalon 
Phosphamidon”* 
Trichlorphon 
Carbendazim 
Cartap 
Methamidophos** 
Pirimicarb 
Dithiocarbamat 
Cypermethrin 
Fenvalerat 
Permethrin 
Metalaxyi 


h Đậu 


*- Thuốc cấm sử dụng ở Việt Nam; 


Carbaryl 
Diazinon 
Dichlorvos”" 
Dimethoat 
Endosutfan"" 
Lindan* 
Malathion 
Methidathion 
Mevinphos 
Monocrotophos"” 
Phosalon 
Phosphamidon** 
Pirimiphos Methyl 
Pirimicarb 
Cypermethrin 
Fenvalerat 
Permethrin 


** Thuốc cấm sử dụng trên rau ở Việt Nam. 


31 


gïIb uẹ nEi 'ệ| U# 6t) 


JeuI Bu0fS `undu (©j 'E| uạg| 
kì 


dNh 08 909V]. 


mỊ 
ụ 


6 UẸ ñ) 'ệnb uÿ nà) ueJ \9J '§| UUỢP `UDMU IOv) #1) BUôn dM 0¿ W USd0L 
no uy nei 'ệnb UỆ TEài up\U 9t] `nU) Uệtf 'ÿ| U00 ` 09H TếuIunsej|[ 01 
lộ nHẠ UÿdL dAA 09 2i242g| 6 
Ấgị QUEH g] 0Q dM 05 |EAOH| 8 
f2 uẹ riê1 nb uệ nw 1ẹs JB 'ðưg!) ueud 'ội tuộp “V1 ¡2115 ŒN0G¿ 312§|  ¿ 
Enb ug r1) "| UỆ ï\E) 1ẹS JB 'gị tuộp `BUEn) Ud 2960| 9 
ginb uỷ n6i 'e| uệ net uiệu Uậq 22 408 $ninwn[ s 
| te fel 'enb uệ n#y] undu JQ\) 'Ø9 1242 '91 Ø2 07 2§6'2S €u2eÐIEA|  ? 
2 uẹ ne! 'enb uệ "Eàj enb Jou) "et tiọp 1eu1 BuônS dAM08 q87Z0UEN| € 
q2 UỆ ñE1 'enb LỆ 0E l) UIĐB "EU! BuonS dw08 q2u7 va 
9 uẹ nêi 'enb u ñ 'e| uợ fEà| grb I0) '‡| UIQĐ 'Bup¡) ueud 4e) Buons dÃA Z¿ 71100001) Ý 

quận 74) 2011 ˆ 

: | UẸ ne1 'Enb ue n#ài § 10t 2Ð nệc 23£/ 5009| eL 
u09 Ác? Á» I0u] E| Uợ n2 'ÿnb Uẻ NEàj 1ếp Ôu0I] ngS '20B 2ñp nẹ$ 99I9uOÌ ¿I1 
pỊ uẸ r1 'enb uẹ r\Eà| \nu 2o nẹs 'e| ue nẹs 'ệnĐ 21p nộG 23068 usnqwy[ LI 
gị le ne! 'ệb te ng \ƒU 22 nẹS 'g| Uệ nẹs 'enb 2ñp nợ 239zd/aus[ 01 
g| Ue n1 'enib lệ nêu) | ug nieS 'enb 2äp ñệS 2301 Ip9ns[ 6 
ẹnb ue n8! 'g| Uệ f#àJ gnb 9ñp rI9S ˆỊnt (ÐI{Ð ñS 'g| uẹ nệS 23006 snseBsd| 8 
cfb Uẹ ne2 'e† u PEt| ]ƒM tĐIU2 nệS dM01 pneddy[ ¿ 
6| Ue f8à| | Uẹ nệG 236u0/8\y| 9 
gị Uÿ nà] ÿ| uỆ nẸS 2369 10UUON| S 
erib Ug n8 `e| Uệ ñà| }NU 9102 nộ 23011921| t 
ennb uẹ ne! 'e| UẸ ñài 2onu; Bueu ‡p dở] ue nợs 'e| u nệS 40¿ 2IMIN| £ 
ñn dệu) n€yJ dại `uex nẹs `0) nẸG (uœN AM} 200i 0e) 20041 [ Z 

-:u0/1ZV '0IJ9Q 
ñị đệu) neà} ØỊ nệS 'dAN 'L8A '18: (Iê9|279) lg[ + 

Bế nạS J0) 20L ¬| 
BuọI) Ác [ nay Buoud Buôn I0 2onu) IÈ©7] 11§ 


„U01 UE nE3[,, }ERX UẸS 8001] 8uủp ns 2} 99 A.LA4I 301} tÈ0[ 302) : £I 8U0g 


32 


TỔ CHỨC SẢN XUẤT RAU SẠCH 


IL. CÁC NGUYÊN TÁC TRONG SẢN XUẤT RAU 
SẠCH 


Như đã trình bày trong phần trên, việc xây dựng 
quy trình sản xuất rau sạch và quy hoạch vùng sản 
xuất rau cần căn cứ vào điều kiện môi trường và tập 
quần canh tác của từng vùng. Do nước tạ trải đài 
trên 15 vĩ độ với những điều kiện sinh thái đa đang 
và trình độ thâm canh của nông dân từng vùng có 
khác nhau, một quy trình để áp dụng cho mọi vùng 
là thiếu căn cứ khoa học. Tuy nhiên, trong điều kiện 
hiện nay, việc lập bản đồ hiện trạng ô nhiễm môi 
trường canh tác trên cả nước với những thông số 
luôn biến đổi cũng là một khó khăn với các nhà 
chuyên môn. Những tiêu chuẩn cụ thể về chất lượng 
các sản phẩm rau xanh chọ người Việt Nam cũng 
chưa được xây dựng và ban hành. Trước thực trạng 
sản xuất hiện nâY, rước nhu cầu của NIEƯỜI (iêu 
đùng và người sản xuất, Viện Nghiên cứu Rau - Quả 
đã xây dựng một quy trình chung mang tính nguyên 
tắc trong sản xuất rau sạch dựa trên kết quả nghiên 
cứu của Viện và của nhiều chuyên gia trong nước, 


33 


Quy trình này đã được Hội dong khoa học Bộ Nông 
nghiệp và PTNT nghiệm thu tháng 4/1996 và được 
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp &PTNT cho áp dụng 
trong sản xuất theo quyết định số 1208 KHCN/QĐ 
ngày 15/7/1996. 


1. Chọn đất 


Đất để trồng rau phải là đất cao, thoát nước, 
thích hợp với sinh trưởng và phất triển của rau. TỐT 
nhất là đất cát pha hoặc thịt nhẹ, hoặc đất thịt trung 
bình có tầng canh tác dày (20-30cm). Vùng trồng 
rau phải cách ly với khu vực có chất thải công 
nghiệp và bệnh viện ít nhất 2km, với chất thải sinh 
hoạt của thành phố ít nhất 200m. Đất có thể chứa 
một lượng nhỏ kim loại nặng nhưng không được tồn 
dư hoá chất độc hại. 


2. Nước tưới 


Vì trong rau xanh nước chứa trên 90% nên nước 
tưới ảnh hưởng trực tiếp tới chất lượng sản phẩm. 
Cần sử dụng nước sạch để tưới. Nếu có điều kiện 
nên sử dụng nước giếng khoan, nhất là đối với vùng 
trồng rau xà lách và các loại rau gia vị. Nếu không 
có giếng, cần dùng nước sông, ao hồ trong không ô 
nhiêm. Nước sạch còn được dùng để pha các loại 
phân bón lá, thuốc bảo vệ thực vật. Đối với các loại 
phân bón lá, thuốc bảo vệ thực vật. Đối với các loại 


34 


rau cho quả, giai đoạn đầu có thể sử dụng nước bơm 
từ mương, sông, hồ để tưới rãnh. 
3. Giống 

Chi gieo những hạt tốt và trồng cây con khoe 
mạnh không có mầm bệnh. Phải biết rõ lý lịch nơi 
sản xuất hạt giống. Giống nhập nội phải qua kiểm 
dịch thực vật. Hạt giống trước khi gieo trồng cần 
được xử lý hoá chất hoặc nhiệt. Trước khi đưa cây 


con ra ruộng cần xử lý Sherpa 0,1% để phòng và trừ 
sâu hại sau này. 


4. Phân bón 


Toàn bộ phân chuồng được ủ hoai mục và phân 
lân hữu cơ vi sinh được dùng để bón lót. Mỗi loại 
cây có chế độ bón và lượng bón khác nhau. Trung 
bình để bón lót dùng 15 tấn phân chuồng + 300kg 
lân hữu cơ vi sinh cho 1 heeta. Lượng phân hoá học 
tuỳ thuộc yêu cầu sinh lý của cây, bón lót 30%N + 
50%K. Số đạm và kaÌi còn lại dùng để bón thúc. 


Tuyệt đối không dùng phân chuồng chưa hoai để 
loại trừ vi sinh vật gây bệnh, tránh nóng cho rễ cây 
và để tránh sự cạnh tranh đạm giữa cây trồng với 
các nhóm vì sinh vật trong thành phần phân v¡ sinh 

đang cần N để phân giải nốt phân chuồng tươi. 
Với những loại rau có thời gian sinh trưởng ngắn 
(đưới 60 ngày) bón thúc 2 lần. Kết thúc bón trước 
35 


khi thu hoạch 7-]0 ngày. Với các loại rau có thời 
gian sinh trưởng dài, có thể bón thúc 3-4 lần, kết 
thúc bón phân hoá học trước khi thu hoạch 10-12 
ngày. 

Có thể sử dụng các loại phân bón lá và chất kích 
thích sinh trưởng ngay khi mới bén rễ. Có thể phun 
3-4 lần tuỳ từng loại rau, nống độ theo hướng dẫn 
trên bao bì chế phẩm. Kết thúc phun ít nhất trước 
thu hoạch 5-10 ngày. Nếu sử dụng phân bón lá thì 
giảm phân hoá học 30-40%. Tuyệt đối không dùng 
các loại phân tươi và nước phân pha loãng tưới cho 
rau. 


$. Bảo vệ thực vật 


Không sử dụng thuốc hoá học BVTW thuộc 
nhóm độc I và II. Khi thật cần thiết có thể sử dụng 
thuốc nhóm III và IV. Chọn các loại thuốc có hoại 
chất thấp, ít độc hại với ký sinh thiên địch. Kết thúc 
phun thuốc hoá học trước khi thu hoạch ít nhất 5-10 
ngày. Ưu tiên sử dụng các chế phẩm sinh học (BT, 
hạt củ đậu...), các chế phẩm thảo mộc, các ký sinh 
thiên địch để phòng bệnh. Áp dụng nghiêm ngặt các 
biện pháp phòng trừ tổng hợp (IPM) : luân canh cây 
trồng hợp lý ; sử dụng giống tốt, chống chịu bệnh ; 
chăm sóc cây theo yêu cầu sinh lý ; bắt sâu bằng 
tay, dùng bẫy sinh học trừ bướm, sử dụng các chế 


36 


phẩm sinh học. thường xuyên vệ sinh, kiểm tra đồng 
ruộng để theo đối, phát hiện sâu bệnh, tập trung 
phòng trừ sớm... 


6. Thu hoạch. bao gói 


Rau được thu hoạch đúng độ chín, loại bỏ lá già, 
héo, quả bị sáu, dị dạng... Rau được rửa kỹ bàng 
nước sạch, để ráo nước rồi cho vào bao, túi sạch 
trước khi mang tiêu thụ tại các cửa hàng. Trên bao 
bì phải có phiếu bảo hành, có địa chỉ nơi sản xuất 
nhằm đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng. 


IL MỘT SỐ NGUYÊN TÁC CƠ BẢN TRONG SỬ 
DỤNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT 


Trong các yếu tố sản xuất kể trên, sâu bệnh hại 
cây trồng là yếu tố thường xuyên, biến đổi liên tục 
và khó kiểm soát hơn cả. Cho đến nay, việc phòng 
trừ bằng thuốc hoá học vẫn là cơ bản. Tuy nhiên, 
nấu sử dụng hợp lý, đúng nguyên tắc thì thuốc bảo 
vệ thực vật sẽ làm tăng hiệu quả sản xuất, hạn chế ô 
nhiễm sản phẩm và môi trường. 


Tiến sỹ Nguyễn Duy Trang (Viện Bảo vệ thực 
vật) đã để xuất một quy trình sử dụng hợp lý thuốc 
bảo vệ thực vật. Quy trình này đã được khẳng định 
qua thử nghiệm tại một số hợp tác xã trồng rau 
ngoại thành Hà Nội. Những nét chính của quy trình 
này là : 


37 


1. Sử dụng thuốc chọn lọc 


Qua nhiều năm nghiên cứu, thử nghiệm trong 
phòng và đồng ruộng với nhiều oại thuốc trên một 
số đối tượng sâu bệnh hại chính trên rau. Viên Bảo 
vệ thực vật đã đề nghị một bộ thuốc chọn lọc sử 
dụng trong sản xuất rau an toàn (bảng 15). Danh 
mục này sẽ tiếp tục được bổ sung khi các loại thuốc 
đặc hiệu tiếp tục được sản xuất. 


Bảng 15 : Các loại thuốc trừ sâu chọn lọc bước đầu 
dùng cho sản xuất rau an toàn 


Liều 
lượng | độc 
(kg.1/ha) 


Hiệu quả trừ dịch hại 
(%) 


Tên thuốc 


'Thuốc sinh học 
BTWP 

VBT 

Delfin WP (32 BIU) 
Dipel 3,2 'WP 
Xentari 35 WIDG 


'Thuộc thảo mộc 


Neem Suraksha 
Proneem 
Neembond Á 


HE SE ESLIE — | 
Ihuốc hóa học 

13 [Trebon 10 EC 1,0|T1V 136.0 09.0% 

14 |Atibron 5 EC 10J1V85.1 

15 |Nommolt 5 EC 1.011V|80.8 

16 |Pcgasus 500 SC 0,5 |HI | 88.2 67/0 

17 |Sherpa 25 EC L0|11|91,0 83,6%; 74.409 

18 |Sumictidin 10 EC I0{H [850 72,8% 

19 |Regent 800 WG 0311920] - 89,5 

20 |Comite 73 EC 03|1H[ - 78.2 

21 |Admire 50 EC II - g8g,5 
= Mimic 20 F JV hi 80,0 

'Thuốc trừ bệnh 

1 |Ridomil MZ 72 WP IV |Sương mai, phấn trắng, đốm lá... 
2_ |Manozeb 80 WP IV |Sương mai, đốm lá, thối quả... 

3 |Validacn 3DD IV |Lờ cổ rễ, thối nhũn... 

4 |Kamulus 80 DF IV |Các bệnh do nấm 

5 |Score 250 ND HI FThán thư, đốm lá, gỉ sắt... 

6 lAnvil 5 SC III Phấn trắng, đốm lá, gí sắt... 
|7 |kswa 50 WP II |Đốm lá... 


Ghi chú : (1) : sâu khoang; (2) : sâu xanh da láng; (3) : 
sâu xanh; (4) : rệp ; (5) : sâu đục quả đậu đỗ; (6) : nhện đỏ, 
(7): ròi đục lá; (8) : rầy, bọ trĩ. 


39 


2. Xử lý con giống trước khi xuat khỏi vườn ươm 

Bảo đảm sạch sâu trong vườn ươm là biện pháp 
rất quan trọng để hạn chế số lượng sâu ban đầu trên 
ruộng sản xuất. dẫn đến giảm mức độ tác hại và số 
lần phun thuốc. 

Cách xử lý : sau khi nhổ cây giống, nắm từng 
nắm nhỏ nhúng toàn bộ phần thân và lá của cây 
giống (trừ gốc) vào dung dịch thuốc Sherpa 25EC, 
nồng độ 0,l% đã pha sẵn trong l0 giây, rồi vớt ra để 
chảy hết nước thuốc trên lá mới đem trồng. Dùng 
biện pháp này vừa đỡ tốn thuốc vừa trừ sâu triệt để 
hơn là phun trên cả vườn giống (bảng 16). 


Đăng Tố : Hiệu lực xử lý cây con bàng thuốc hoá học 


Tỷ lệ sâu tơ giảm sau xử lý 
Công thức xử lý (%) “Í 
L Sâu non Nhộng 
Cidi M 50 NDO,I% : Nhúng 90,56 9,00 | 
Phun 7955 12,00 
Sherpa 25 EC0,1% : Nhúng 8247 9570 
| Phun 73,19 16,20 


Áp dụng ngưỡng kinh tế ; 


Ngưỡng kinh tế là mật độ sâu trên ruộng mà ở 
đó nếu không phòng trừ sẽ gây thiệt hại đến kinh tế. 
Trong công tác phòng trừ dịch hại trên cây trồng, 


40 


nhiều nước trên thế giới đã áp dụng phổ biến việc 
phòng trừ theo ngưỡng kinh tế. Ở Việt Nam đã bắt 
đầu ứng dụng có hiệu quả trên một số đối tượng 
như: rầy nâu hại lúa. sâu cuốn lá nhỏ, sâu đực thân 
lúa... Trên rau chúng tôi bät đầu áp dụng ngưỡng 
kinh tế trong phòng trừ sâu tơ hại rau họ thập tư và 
tạm thời được quy định như sau : 

+ Thời kỳ cây con (sau trồng khoảng 20 ngày) : 
0,5-]1 con/cây (sâu nhỏ tuổi 1-2), 

+ Thời kỳ cây lớn (sau trồng 20-50 ngày) : 2-10 
con/cây (sâu nhỏ tuổi 1-2). 

+ Thời kỳ trưởng thành (sau trồng 50 ngày) : 
>10 con/cây (sâu nhỏ tuổi 1-2), 

Như vậy muốn áp dụng ngưỡng kinh tế phải biết 
và tiến hành điều tra liên tục, phát hiện kịp thời mật 
độ dịch hại để xác định thời điểm phòng trừ. 

Áp dụng đúng theo ngưỡng có thể hạn chế được 
các lần phun thuốc không cần thiết. 

3. Sử dụng thuốc luân phiên 

Nhằm hạn chế tính chống thuốc của sâu tơ, biện 
pháp tích cực là không dùng liên tục nhiều lần (3 
lần trở lên) với cùng một loại thuốc. Cần sử dụng 
luân phiên giữa các loại thuốc có cơ chế tác động 
khác nhau : một loại hữu cơ, một loại sinh học, một 


4I 


loại Pyrethroid hoặc Carbamate... Biện pháp này 
vừa hạn chế được tính chống thuốc vừa phát huy 
được hiệu quả cao của thuốc đối với dịch hại (xem 
biểu đồ). 

Diễn biến mật độ sâu tơ hại bắp cải chính vụ trên ruộng phun 


thuốc theo ngưỡng kinh tế và sử dụng thuốc luàn phiên 
(HTX Vân Nội, Đông Anh, Hà Nội, vụ Đông xuân 1996-1927) 


[ 16 —®— Sâu nhỏ 
—— Sâu lớn Ọ 
14 —— Nhộng Ị 


Mật độ sâu (conicày) 


9/12 
6, 


212 
8/12 
15/12 
2212 


 == = T= 
= x~ x ®x 
=..*®. S- = 
mẻ œ6 G h 
Si = — 


= 
= 
ếu 


24/11 


L “Ÿ Ngày điều tra 

Kết quả trên cho thấy nếu phun thuốc theo 
ngưỡng kinh tế và sử dụng luân phiên các loại 
thuốc thì hiệu quả tăng cao, mật độ sâu thấp dưới 
ngưỡng nên các đợt sâu cuối vụ không cần phải 
phun thuốc. 


42 


4. Đảm bảo thời gian cách ly 


Để không còn dư lượng thuốc trong sản phẩm 
rau, nhất thiết phải bảo đảm thời gian cách ly 
(PHI-Preharvest interval) là thời gian từ lần phun 
thuốc cuối cùng đến khi thu hoạch. Thời gian cách 
ly được quy định cho từng loại thuốc. Thông 
thường tối thiểu từ 15-20 ngày đối với thuốc lận 
hữu cơ và Carbamate; từ 3-7 ngày đối với thuốc 
sinh học và Pyrethroid. Trừ một số thuốc đặc biệt 
phân huỷ chậm phải được chỉ dẫn cụ thể, Bảng 17 
là kết quả thí nghiệm về thời gian phân huỷ của 
Methamidophos là một loại thuốc lân hữu cơ của 
Trung tâm Kiểm định thuốc bảo vệ thực vật phía 
Bắc. 


Methamidophos là thuốc rất độc, nếu phun ở 
nồng độ khuyến cáo (1,5kg a.i/ha) thì sau phun 13 
ngày dư lượng đạt dưới mực cho phép, nhưng tăng 
gấp đôi nồng độ (3,0kg a.i/ha) thì sau phun l4 ngày 
dư lượng vẫn còn cao hơn gấp đôi mức cho phép. Do 
đó thời gian cách ly với thuốc lân hữu cơ tạm quy 
định là 15-20 ngày là cần thiết. 


Các thí nghiệm khác với nhóm thuốc Pyrethroid 
bước đầu đã xác định thời gian cách ly với rau thập 
tự là 7 ngày và với đậu ăn quả là 3 ngày. 


43 


Bang 17 : Thời gian phân huỷ của Methamidophos 
trên rat bấp cải 
(Trung tâm kiểm định thuốc BVTVY phía Bác) 


Liều lượng 
sử dụng 


1,5kg a./ha 


Số ngày sau 
phun thuốc 


Mưc dư lượng |_ MRL”của 
thực té:meg/g) | FAO (mg/Âg) 


29.60 1,00 
25,80 
22.30 
19,70 
15,40 
7.90 
190 
0,67 
0,14 
62.10 
32,00 
40.30 
35.90 
29,20 
18.60 
13.0 
5,20 
2,10 


3,0kg a.i/ha 


* MRL (Maximum Residue Limit) : Mức dư lượng tối đa 
cho phép : 


44 


II. MỘT SỐ GIẢI PHÁP TỔ CHÚC SẢN XUẤT VÀ 
TIỂU THỤ RAU 
Để có sản phẩm rau sạch tới người tiêu đùng cần 
đồng thời giải quyết nhiều vấn đề về : Rỹ thuật, kính 
tế, xã hội (thay đổi tập quán canh tác và tiêu thụ) và 
quản lý nhà nước, 


1. Kỹ thuật 


Đã có một số phương pháp sản xuất rau sạch được 
thực hiện ở nước ta trong một vài năm trở lại đây : 

* Kỹ thuật thuỷ canh (hay kỹ thuật trồng cây 
trong dung dịch - Hydroponics). Đây là một tiến bộ 
kỹ thuật được Trung tâm Nghiên cứu và phát triển 
rau Châu Á (AVRDC) nghiên cứu và chuyển giao. Từ 
đầu năm 1993, GS. Lê Đình Lương (Đại học Quốc 
gia Hà Nội), PGS. Nguyễn Quang Thạch (Đại học 
Nông nghiệp I Hà Nội) phối hợp với Tổ chức Nghiên 
cứu và Phát triển Hồng Kông (R & D Hồng Kông) 
tiến hành nghiên cứu toàn diện các yếu tố kinh tế-kỹ 
thuật để áp dụng trong điều kiện Việt Nam. 


Vật chứa dung dịch là những hộp xốp có kích 
thước khác nhau, có tác dụng cách nhiệt, tránh ánh 
sáng cho bộ rễ. Dung dịch chứa trong hộp (có lót 
niông đen) do được bổ sung dung dịch đệm nên 
không phải điều chỉnh độ pH trong suốt quá trình 
sinh trưởng của cây. Giá thể đỡ cây là một loại trấu 


45 


hun. Hộp trồng cây được bao bởi nhà màn để tránh 
sâu bệnh. 

Kỹ thuật này có ưu điểm : có thể sản xuất rau 
sạch ở nơi thiếu đất hoặc đất nhiễm độc, nhiễm mặn 
cũng như ngay tại gia đình (trên sân thượng, ban 
công...). Trồng cây trong dung dịch hầu như không 
phải chăm sóc, sâu bệnh rất ít lại cho năng suất cao. 
Tuy nhiên, do đầu tư cao nên giá thành cũng cao, 
khó mở rộng quy mô để có lượng hàng hoá lớn. 

5 Kỹ thuật trồng rau trong điều kiện có thiết bị 
che chắn : (Nhà lưới, nhà nilông, nhà màn, polietilen 
phủ đất). Cách trồng này hạn chế sâu bệnh hại, cỏ 
dại, sương giá... nên ít phải sử dụng thuốc BVTV, rút 
ngắn thời gian sinh trưởng và năng suất cũng cao 
hơn. Tuy nhiên, các vật liệu xây dựng nhà che chắn 
và nilông phủ đất hiện nay giá thành vẫn cao, người 
nông dân chưa đủ vốn đầu tư để sản xuất lớn. 

« Trồng rau sạch trong điều kiện ngoài đồng : 
Mục tiêu cuối cùng của ngành trồng rau là hơn 80 
triệu đân nước ta và khách hàng nước ngoài mua rau 
của Việt Nam phải được cung cấp rau sạch và gần 
400 nghìn ha trồng rau phải được canh tác thco tập 
quán sản xuất rau sạch. Đây là mục tiêu lớn, lâu dài, 
đòi hỏi các cán bộ kỹ thuật, người sản xuất không 
ngừng sáng tạo và hoàn thiện kỹ thuật này. Đây là 
phương thức canh tác chủ yếu của ngành trồng rau 


46 


Việt Nam sơng không phải là duy nhất. Với các điều 
kiện và mức độ đầu tư khác nhau cần có phương 
thức sản xuất phù hợp để đa dạng thêm sản phẩm và 
ngành nghề. 

Với bất kỳ phương thức canh tác nào, quy trình 
kỹ thuật cũng phải đáp ứng được yêu cầu : đạt năng 
suất cao nhất, giảm dư lượng độc tố dưới ngưỡng 
cho phép và để áp dụng đối với người sản xuất, 

Để có quy trình trồng trọt, các nhà chuyên môn 
phải thực hiện hàng loạt thử nghiệm tại nhiều thời 
vụ, trong các điều kiện khác nhau. 


2. Kinh tế 


Cũng như các ngành sản xuất khác, sản xuất rau 
sạch phải đáp ứng được tam giác lợi ích : Người sản 
xuất, người tiêu dùng và người làm dịch vụ. 

Trồng rau theo quy trình sạch cần đầu tư cao hơn 
do chỉ phí lao động, vật tư lớn hơn nhưng nãng suất 
rau trong nhiều trường hợp lại thấp hơn nên giá thành 
thường cao hơn so với sản xuất rau thông thường 1,2- 
2 lần, do vậy giá bán cũng phải cao hơn thì người sản 
xuất mới có lãi. Chi phí về rau trong bữa ăn gia đình 
ở nước ta hiện rất thấp (khoảng 10-15%), do vậy việc 
mua rau với giá cao hơn người tiêu dùng cũng dễ 
chấp nhận nếu đúng là rau sản xuất theo quy trình an 
toàn. Đồng thời bảo đảm khâu dịch vụ bán hàng có 


4? 


lợi nhuận. Như vậy, sản xuất rau sạch cũng sẽ được 
kích thích phát triển bởi động lực kinh tế. 


3. Xã hội 


Vấn để cốt lõi là làm thế nào để nhanh chóng 
thay đối tập quán trồng rau có sử dụng các tác nhân 
gây ô nhiễm đó là : bón và tưới nước phân tươi, sử 
dụng quá nhiều hoá chất BVTV... Hơn ai hết, người 
sản xuất biết rõ tác hại của việc làm này, song một 
phần do lợi ích kinh tế trước mắt, một phần chưa 
được hướng dẫn quy trình trồng trọt hợp lý. Vì vậy, 
các cán bộ kỹ thuật, cán bộ khuyến nông cần chọn 
những hộ trồng rau có ý thức trách nhiệm và hiểu kỹ 
thuật để hướng dẫn quy trình, phân phát tờ gấp để 
họ thực hiện đúng, làm điểm trình diễn, sau đó phát 
triển rộng, dần hình thành một tập quán sản xuất rau 
sạch cho hợp tác xã, cho cả vùng. 

Đối với người tiêu dùng, hiểu được tác hại của 
việc sử dụng rau ô nhiễm cũng góp phần tạo dư 
luận xã hội, và việc kến tìm rau sạch cho bữa ăn 
hàng ngày đã gián tiếp kích thích sản xuất. 


4. Quản lý nhà nước 


Đây là khâu hết sức quan trọng, là giải pháp chủ yếu 
để phát triển rau sạch. Giải pháp này bao gồm việc 
ban hành các tiêu chuẩn vệ sinh đối với sản 


48 


phẩm rau cho người Việt Nam, các quy định về điều 
kiện sản xuất, lưu thông và việc kiểm tra, giám sát 
thực hiện. 

Theo cố tiến sỹ Phạm Văn Hữu, ở Mỹ và Canađa 
đã hình thành các Hiệp hội sản xuất rau sạch. Các 
hội viên của hội bất buộc phải thực hiện nghiêm 
ngặt các quy định vẻ điều kiện sản xuất và quy trình 
trồng trọt..Ngược lại, họ được ưu tiên vay vốn để 
xây dựng hệ thống cấp nước sạch để tưới, rửa cây và 
vốn sản xuất ban đầu. Các hội viên được quyên bán 
sản phẩm tại quầy rau sạch với giá cao hơn. 

Trong điều kiện nước ta, tổ chức kiểm tra bằng 
phân tích các mẫu sản phẩm tại cửa hàng là rất tốn 
kém và không thể thực hiện rộng khắp được. Việc 
kiểm tra trước khi cho phép lưu hành sản phẩm có 
thể dễ đàng hơn tại nơi sản xuất, đó là kiểm tra : 
điều kiện môi trường, cơ sở vật chất, sự am hiểu quy 
trình của người sản xuất... Để đảm bảo quyền lợi 
cho người tiêu dùng thì rau sản xuất không tuân 
theo quy trình sản xuất rau sạch không được bán 
theo giá quy định cho rau sạch. Người sản xuất phải 
có phiếu bảo hành chất lượng. Và các cơ quan chức 
năng có thể giám định sản phẩm bất thường. 

Các giải pháp được trình bày trên đây liên quan 
với nhau như một khối hữu cơ, chúng hỗ trợ và tác 
động lẫn nhaư, có thể hiểu rõ hơn qua sơ đồ sau : 


49 


tenx ues Buo7) 
tọu uệI) 'ộIG 


nụ) nại tieud 0G 


\gnx UgS 212 9L 


IS UIEIB EJ) U19 


Kia 


| uenựo nạn) 9g2 Vu UE8 


tut| Q1 
6uñp ÁeX 


28s R64 Jÿ'iX 
uẹs \Iu1 Ánb 
6uñp Âex 


\ 


† 


Buẹu ueq ñA t9 


Bunp nạ! \0nÖN 


Buøn1) Ioul 


2ñud 2guX 
Buẻi) uájt| eT nộ|G 


dẹud uệtq 282 


Ø) tu 
dọug IỆt2 


(unb dợi tọp 4z) tệnuy 6 dẹuđ !2IO 


Á\ uẹnb 
tộu #x dẹud !ÿIĐ 


dẹud Ie© 


)gnx ueS IộñÖN 


13s nea 0914) j#tqd dgqd t3 292 


50 


KỸ THUẬT TRỒNG 
MỘT SỐ LOẠI RAU CHỦ YẾU 


Trong khi chờ đợi cơ quan chức năng ban hành 
các tiêu chuẩn cụ thể về mức giới hạn dư lượng các 
tác nhân gây ô nhiễm trong sản phẩm rau của Việt 
Nam, các quy trình canh tác rau sạch ở tài liệu này 
được chúng tôi xây dựng theo các tiêu chuẩn của 
nước ngoài và các tổ chức quốc tế : Hàm lượng 
nitrat (NO, `) theo tiêu chuẩn CHLB Nga, dư lượng 
tối đa thuốc BVTV, kim loại nặng và vi sinh vật 
theo tổ chức Y tế thế giới và tổ chức Nông lương thế 
giới (WHO/FAO, 1993). Mặt khác nắm rõ trạng thái 
sinh lý và các yêu cầu của cây trồng trong quá trình 
sinh trưởng, phát triển nhằm đảm bảo cho cây luôn 
có sức sống tốt nhất cũng là một yếu tố chống chịu 
sâu bệnh hại và tăng năng suất. 


CÂY CẢI BẮP 
. (Brassica oleracea L. var. capitata) 


IL.NGUỒN GỐC VÀ YÊU CẦU SINH THÁI 
Cải bắp bắt nguồn từ tây bắc châu Âu. Đến 
khoảng giữa thế kỷ 16 cải bắp đã trở thành loại 


5l 


rau quan trọng nhất ở châu Âu. Từ châu Âu, cải 
bắp được đưa đi trồng rộng rãi ở nhiều nơi trên thế 
giới. Tuy nhiên, việc sản xuất cải bắp ở khu vực 
nhiệt đới và á nhiệt đới còn ở mức hạn chế vì cải 
bắp thích hợp với những vùng núi cao hoặc nơi có 
mùa đông lạnh. 


Cải bấp sinh trưởng tốt nhất ở khu vực có nhiệt 
độ trung bình ngày 15-20°C, biên độ dao động 
nhiệt ngày và đêm là 5°C. Vùng nhiệt đới chỉ gặp 
điều kiện này ở nơi có độ cao trên 800m so với 
mực nước biển. Nhiệt độ vượt quá 25°C cải bấp 
vẫn sinh trưởng nhưng khả năng cuộn bắp hạn chế, 
Mức độ phản ứng với chế độ nhiệt này cũng phụ 
thuộc rất lớn vào đặc tính của giống. Các giống 
cải bắp sớm (KK Cross, cải bắp Hà Nội...) có thể 
tạo bắp ngay trong điều kiện nhiệt độ tương đối 
cao. 


Đất giàu dinh dưỡng, hàm lượng mùn cao, thoát 
nước tốt, ẩm và độ pH từ 6 - 6,5 là thích hợp cho cải 
bắp sinh trưởng và phát triển. Cải bắp có khả năng 
phục hồi bộ lá khá cao. Khi cất 25% diện tích bể 
mặt lá ở giai đoạn trước cuốn bắp năng suất vẫn đạt 
97-98% so với không cắt. Điều đó khẳng định việc 
phun thuốc hoá học trừ sâu tơ lứa l trong nhiều 
trường hợp là không cần thiết, 


52 


IIL CÁC BIỆN PHÁP KỸ THUẬT 
1. Thời vụ 
Vụ sớm : gieo cuối tháng 7 đến đầu tháng 8; 
Vụ chính : gieo cuối tháng 9 đến đầu tháng 10; 
Vụ muộn : gieo tháng L1 đến giữa tháng 12. 
Giống dùng cho vụ sớm thường là các giống địa 
phương : Phù Đồng, Lạng Sơn và giếng KK Cross; 
Giống dùng cho vụ muộn và vụ chính là NŠ 
Cross và KY Cross. 


2. Vườn ươm 


Lầm đất kỹ, bón lót 300-500 kg phân chuồng mục 
+ 5-6kg supephôtphat + 2-3kg phân kali sulphat cho ] 
sào Bác Bộ. Luống rộng 80-100cm, cao 25-30cm. 

Rải phân đều trên mặt luống, đảo đều đất và 
phân, vét đất ở rãnh phủ lên mặt luống dày l,5 - 
2cm. Hạt giống nên ngâm vào nước ấm 50C trong 
20 phút, sau đó ngâm nước lạnh từ 8-10 giờ trước 
khi gieo. Lượng hạt gieo I,5-2,0 g/m”. Gieo xong 
phủ lên một lớp rạ đầy I - 2cm, sau đó dùng ô đoa 
tưới đẫm nước. Trong 3-5 ngày sau gieo tưới 1-2 
lần/I ngày, khi bạt nảy mầm nhô lên khỏi mặt đất 
ngừng tưới ]-2 ngày, sau đó cứ 2 ngày tưới ] lần. 

Nhổ tỉa cây bệnh, cây không đúng giống, để mật 
độ 3 - 4em. Sau mỗi lần nhồ tỉa kết hợp tưới thúc 


33 


bằng phân chuồng ngâm ngấu pha loãng. Không 
tưới phân đạm. 

Tiêu chuẩn cây giống tốt : Phiến lá tròn, đốt sít, 
mập. lùn. Cây có 5-6 lá thật thì nhổ trồng. 
3. Làm đất, bón lót, trồng 

- Nên trồng ở đất phù sa (sông Hồng), độ pH 
khoảng 6-6,5, đất giàu mùn (hàm lượng hữu cơ 
khoảng 1,5%). Nơi trồng rau sạch phải xa nguồn 
nước thải, các khu công nghiệp ; cách đường quốc 
lộ ít nhất 100m. Đất trồng phải đảm bảo tưới tiêu 
chủ động. 

- Làm đất kỹ, lên luống rộng 100 - 120cm, rãnh 
luống 20-30 cm, cao 20-25cm. 

ˆ Mật độ trồng : 

KK Cross, KY Cross : 35.000 cây/ha (cây cách 
cây 40m, hàng cách hàng 50cm) ; 

NS Cross : 30.000 cây/ha (cây cách cây 50cm, 
hàng cách hàng 50cm). 
4. Bón phân 

Chỉ sử dụng phân chuồng ủ mục, tuyệt đối 
không dùng phân tươi. Lượng phân chuồng cho 1 ha 
là 25 - 30 tấn phân chuồng mục (800kg-1000kg/sào 
Bác Bộ) dùng bón lót, liều lượng và cách bón phân 
hoá học như sau : 


54 


Lượng bón 


tr cbe : Si Đất bạc màu 
.. : ¡ Đất phù sa, đất rau lâu năm nghèo dinh dưỡng 
Thời gian bón R 1 
Phân Phân thương Phân Phân thương 
nguyên chất ! phâm (kg/sào) Ì nguyên chất Ìphẩm (kg!sào) 
tọa) | _Ị (kg/ha) 

¡1. Bón lói 90P;O,+ |20 supe lân + | 90P,O,+ |20 supe lân + 
đƠN + 2.2 urệ +1,ồ 40N+ 2,9urê +1,B 
25K,Q kalisulfat 25K;O kalisulfat 

2. Bón thúc 

- Cây hồi xanh 35ÑN 2,5 urê 40N 3,0 urẽ 

- Trải lã nhỏ 40N 3,0 urê 45N 3,0 urệ 

~ Trải lá rộng 40N+35 | 30 urê+25 | 40N+35 | 3,0urê + 25 

KạO Kalisulfat K;O Kalisulfat 

- Chuẩn bị cuốn 30Ñ 2/0 urệ 40N 3,0 urê 

- Cuốn (bón trước | 30N+15 | 2/0 urẻ+1 |30N+15K,O| 2,0 urê + 1 

| khithu hoạch KạO Kalisulfat Kalisulfat 

LAn | 


- Có thể dùng nitrat amôn, sulfat amôn thay cho 
urê, cloruakali thay cho kali sunphat hoặc các đạng 
phân hỗn hợp, phức hợp NPK để bón với liều 
nguyên chất tương ứng. Ngoài biện pháp bón vào 
đất, có thể phun qua lá các dung dịch dinh dưỡng đa 
lượng, trung lượng, vi lượng theo hướng dẫn sử dụng 


của hãng sản 


5. Tưới nước 


xuất, 


Tuyệt đối không được dùng nguồn nước thải, 
nước ao tù chưa được xử lý để tưới. Có thể dùng 


35 


nước giếng khoan đã được xử lý, nước phù sa sông 
lớn (sông Hồng, sông Đuống...). 

_z Sau khi trồng phải tưới nước ngay, ngày tưới 2 
lần vào sắng sớm và chiều mát cho đến khi cây hồi 
xanh, sau đó 3-5 ngày tưới I lần. 

- Các đợt bón thúc đều phải kết hợp làm cỏ, xới 
xáo, vun gốc, tưới nước. 

- Khi cây trải lá bàng có thể tưới ngập rãnh, sau 
đó phải tháo nước ngay tránh ngập úng. 

6. Phòng trừ sâu bệnh 

« Sáu hại : Bao gồm tất cả các loại sâu hại có 
trên rau họ thập tự, trong đó có các loại sâu hại chính : 

+ Sâu tơ (PhuteÏla xylostella) là sâu gây hại nguy 
hiểm nhất, chúng phát sinh và gây hại liên tục từ 
tháng 9 đến tháng 4 năm sau, đặc biệt từ tháng 10 
đến tháng 3 năm sau. Sâu rất nhanh quen thuốc nên 
phải áp dụng biện pháp phòng trừ tổng hợp : 

- Phải xử lý cây giống trước khi trồng ra ruộng 
bằng cách nhúng từng bó cây con vào dung dịch 
thuốc Sherpa 20 EC nồng độ 0,1%: hoặc Regent 800 
WG pha nồng độ 1g/10 lít nước, trong 5-10 giây rồi 
vớt ra để khô nước mới đem trồng. 

- Khi cây lớn phải sử dụng luân phiên giữa các 
nhóm thuốc : Thuốc sinh học (BT, Delfin WP 32 
BIU), Dipel 3,2 WP, Aztron 700 DBMU, Xentary 35 
56 


WDG...), thuốc hóa học (Sherpa 20 EC, Atabron 5 
EC, Regent 800 WG, Pegasuv 500 SC...) và thảo 
mộc (HŒĐ 95 BTN, Rotenone, Neembon A-EC, 
Nimbecidin 0.03 EC...), Nồng độ và lượng nước 
phải pha theo hướng dân trên nhãn bao bì của từng 
loại thuốc. 

Phải kết thúc phun thuốc trước thu hoạch ít nhất 
LŨ ngày. Trong thời gian nầy nếu sâu còn gây hại 
nặng thì chỉ dùng nhóm thuốc sình học hoặc thảo 
mộc, 

+ Trồng luân canh giữa rau cải bắp với lúa nước 
hoặc các nhóm rau khác họ (đậu, cà). Trên cùng 
ruộng có thể trồng xen canh rau họ thập tự với cà 
chua để hạn chế gây hại của sâu tơ. 

+ Các loại sâu khác như : Sâu xanh bướm trắng 
(Pieris rapae), sâu khoang (S?2odoptera line), rệp 
(Aphis sp.) thường phòng trừ kết hợp với sâu tơ. Nếu 
chỉ có riêng rệp hại nặng thì đùng thuốc Sherpa 
20EC, Sumicidin I0EC, Trebon 10EC, Suprathion 
và Pcgasus, 

° Bệnh hại : Trên rau cải bấp thường có các 
bệnh: thối nhũn do vi khuẩn (Erwinid carotoyora 
SP.), bệnh thối do nấm (Sclerotimia sclerotium), 
bệnh đốm lá (Cereospora sp.). Để phòng trừ cần 
tránh ruộng quá ẩm, úng kéo đài, thường xuyên làm 


537 


vệ sinh, làm cỏ, thu gom các lá già... làm cho ruộng 
sạch , thông thoáng, 
Khi cần có thể dùng các thuốc : 


*- Trừ bệnh thối nhũn : Zinecb Bui 80 WP, 
Macozeb 80 WP, Ridomil MZ 72 WP, Anvi 5 SC, 
Aliette 80 WP, Curzate MB 72 WP ; 


- Trừ bệnh đốm lá : Seore 25OEC, Anvil 5%C, 
Rovral 50WP, Antracol 70 WP. 


Khi sử dụng phải theo đúng hướng dẫn trên nhãn 
bao bì của từng loại thuốc, thời gian cách ly không 
dưới 10 ngày. 

7. Thu hoạch 


Thu hoạch khi bắp cải cuộn chặt, loại bỏ lá gốc, 
lá bị bệnh, không ngâm nước, không làm giập nát. 


CÂY CẢI BAO 
(Brassica campestris ssp. pekinensis) 


IL. NGUỔN GỐC VÀ YÊU CẤU SINH THÁI 

Cải bao còn gọi là cải Bắc Kinh, có nguồn gốc từ 
Trung Quốc, thế kỷ 13 được đưa vào Hàn Quốc, đến thế 
kỷ 15 nhiều nước Đông Nam Á cũng trồng loại rau này. 
Hiện nay, cải bao được trồng rộng rãi trên thế giới. 


58 


Cải bao sinh trưởng tốt và cho năng suất cao 
trong điều kiện nhiệt độ 129-22°C, bởi vậy ở khu vực 
nhiệt đới chỉ có thể trồng cải bao có hiệu quả trên 
vùng đất cao (500-1500m). Nhiệt độ trên 25°C kìm 
hãm quá trình tạo bắp cải bao và có thể xuất hiện 
các hiện tượng rối loạn sinh lý (cháy lá) và nhiều 
loại bệnh hại. Tuy nhiên, hiện nay đã có những 
giống cải bao chịu nhiệt có thể hình thành bắp trong ˆ 
điều kiện nhiệt độ khá cao. Các giống cải chịu nhiệt 
cần được bố trí trồng vào vụ sớm hoặc vụ muộn, 

Cải bao yêu cầu lượng nước rất lớn trong thời kỳ 
trải lá và đặc biệt ở giai đoạn hình thành bắp. Ở thời 
kỳ này gặp hạn sẽ ngăn cản quá trình cuốn bắp. Cải 
bao không chịu ngập úng, chí úng trong 3-5 ngày 
cải bao sẽ chết, 

Đất cho cải bao phù hợp là đất giàu dinh dưỡng, 
mùn nhiều, độ pH trong khoảng 6,0-7,5 và chủ động 
tưới Liêu. 


II. CÁC BIỆN PHÁP KỸ THUẬT 


1. Thời vụ 
Vụ sớm : gieo cuối tháng 7 đầu tháng 8, thu 
tháng 9 - 10. 
Vụ chính : gieo cuối tháng 9 đến tháng 11. 
Vụ muộn : gieo cuối tháng 12 đầu tháng I1. 
59 


2. Giống 
Nguồn giống : được nhập nội từ Trung Quốc, 
Thái Lan, Đài Loan và Nhật Bản. 
Lượng hạt cần thiết là 550 - 700 g/ha (19,8 - 
25,2g/sào). 


3. Làm đất 

Chọn loại đất thịt nhẹ, đất cát pha, tơi xốp, giàu 
mùn và đỉnh dưỡng, pH từ 6,0 - 6,7. Đất phải bằng 
phẳng, đê tưới và thoát nước. 

Đất được cày bừa kỹ, làm sạch cỏ trước khi gieo, 

Chia luống 1,3-1,4m, mặt luống rộng 1,1 - 1,2m, 
cao 25 - 30em. : 


4. Mật độ, khoảng cách 

+ Giống ngắn ngày : 30 x 30cm/lcây. Mật độ: 
6,7 vạn cây/ha ; 

+ Giống trung bình : 40 x 30cm/lcây. Mật độ: 
4,8 vạn cây/ha ; 

+ Giống dài ngày : 40 x 50cm/lcây. Mật độ : 
3,6 vạn cây/ha. 
5. Phân bón 

Tuyệt đối không được dùng phân chuồng tươi, 
phân bác tươi và nước phân tươi để bón hoặc tưới. 


60 


+ Phản chuồng : Bón lót 15 tấn/ha (540 kg/sào), 
cũng có thể dùng phân hữu cơ sinh học hoặc phân 
rác chế biến thay thế phân chuồng với lượng bằng 
1/3 lượng phân chuồng. 


+ Phán hoá học : 
=——— 


Tổng lượng phân bón Bón | Bón thúc (%) | thúc | Bón thúc (%) | 
kg (nguyên ớ, qui va Lần 1 | Lần 2 
chất)/ha ớ, : 
TIETET-RE-RECRETM 
13,5 100 
Super lân 
6,6 40 30 
kali sulfat 


+ Lần I : sau trồng 1Š ngày ; 


Loại phân 


Phân đạm 
Phân lân 


Phân kali 


- Bón thúc 2 lần 


+ Lần 2 : bắt đầu vào cuốn. 

- Có thể dùng nitrat amôn, sulfat amôn thay cho 
urê, cloruakali thay cho kalÙi suophat hoặc các dạng 
phân hỗn hợp, phức hợp NPK để bón với liều 
nguyên chất tương ứng. Ngoài biện pháp bón vào 
đất, có thể phun qua lá các dung dịch định dưỡng đa 
lượng, trung lượng, vi lượng theo hướng dẫn sử dụng 
của hãng sản xuất. 


Chỉ thu hoạch sau khi bón phân đạm ít nhất 14 ngày. 


6l 


6. Tưới nước 

- Sử dụng nguồn nước tưới sạch (nước sông, 
nước giếng khoan). Tuyệt đối không sử dụng nước 
thải bị ô nhiễm. nước thải bệnh viện hoặc từ khu 
công nghiệp chưa qua xử lý. 

- Luôn giữ độ ẩm đất 80%. 

7. Phòng trừ sâu bệnh : 

« Sâu hại : Bao gồm tất cả các loại sâu hại có trên 
rau họ thập tự, trong đó có các loại sâu bại chính : 

+ Sâu tơ (PhưcHa xylostella) là sâu gây hại nguy 
hiểm nhất, chúng phát sinh và gây hại liên tục từ 
tháng 9 đến tháng 4 năm sau, đặc biệt từ tháng 10 
đến tháng 3 năm sau. Sâu rất nhanh quen thuốc nên 
phải áp dụng biện pháp phòng trừ tổng hợp : 

- Phải xử lý cây giống trước khi trồng ra ruộng 
bằng cách nhúng từng bó cây con vào dung dịch 
thuốc Sherpa 20 EC nồng độ 0,1% hoặc Regent 800 
WG pha nồng độ 1g/10 lít nước, trong 5-10 giây rồi 
vớt ra để khô nước mới đem trồng. 

- Khi cây lớn phải sử dụng luân phiên giữa các 
nhóm (huốc: Thuốc sinh học (BT, Delfin WP (32 BIU), 
Dipel 3/2 WP, Aztron 700 DBMU, Xentary 35 
WDG...), thuốc hóa học (Sherpa 20EC, Atabron 5EC, 
Regent 800W, Pegasus 500SC...) và thảo mộc (HC 
95BTN. Rotenone, Neembon A-EC, Nimbecidin 


62 


0,03EC...). Nông độ và lượng nước phải pha theo 
hướng dẫn trên nhãn bao bì của từng loại thuốc. 

Phải kết thúc phun thuốc trước thu hoạch ít nhất 
I0 ngày. Trong thời gian nầy nếu sâu còn gây hai 
nặng thì chỉ dùng nhóm thuốc sinh học hoặc thảo 
mộc, 

+ Trồng luân canh giữa rau cải bao với lúa nước 
hoặc các nhóm rau khác họ (đậu, cà). Trên cùng 
ruộng có thể trồng xen canh rau họ thập tự với cà 
chua để hạn chế gây hại của sâu tơ. 

+ Các loại sâu khác như : Sâu xanh bướm trắng 
(Pieris rapac), sâu khoang (Spodoptera lirure), rệp 
(Aphis sp.) thường phòng trừ kết hợp với sâu tơ. Nếu 
chỉ có riêng rệp hại nặng thì dùng thuốc Sherpa 
20EC, Sumicidin I0EC, Trebon 10EC, Suprathion 
và Pegasus. 

»« Bệnh hại : Trên rau cải bao thường có các 
bệnh: thối nhữn do vị khuẩn (Erwimia carofovora 
sp.), bệnh thối do nấm (Sclerotinia sclerotimn), 
bệnh đốm lá (Cereosporz sp.). Để phòng trừ cần 
tránh ruộng quá ẩm, úng kéo dài, thường xuyên làm 
vệ sinh, làm cỏ, thu gom các lá già... làm cho ruộng 
sạch , thông thoáng. 


Khi cần có thể dùng các thuốc : 


63 


- Trừ bệnh thối nhữn : Zincb Bul 80 WP, 
Macozeb 80 WP. Ridomil MZ 72 WP. Anvil 5 S$C, 
Aliette §0 WP, Curzate MB 72 WP; 


- Trừ bệnh đốm lá : Score 250EC, Anvil 5S. 
Rovral 50WP, Antracol 70 WP. 

Khi sử dụng phải theo đúng hướng dẫn trên nhãn 
bao bì của từng loại thuốc, thời gian cách ly không 
dưới 10 ngày. 
$. Thu hoạch 

- Thu hoạch đúng kỹ thuật, loại bỏ lá già, lá sâu, 
chỉ lấy phần lá non, bắp cuốn như bắp cải. 

Nếu thực hiện đầy đủ qui trình này, có thể thu 
hoạch từ 23,0 - 33,4 tấn/ha. 


CÂY CẢI LÀN 


(Brassica oleracea var. Albolabra Bailey) 


1.NGUỒN GỐC VÀ YÊU CẦU SINH THÁI 

Cải làn có nguồn gốc ở miền nam và miền trung 
Trung Quốc, nay đã được trồng phổ biến ở các nước 
Đông Nam Á. Mặc dù chưa thấy dạng dại của cải 
làn nhưng các giống trồng hiện nay rất phong phú 
về màu sắc hoa, dạng lá, màu sắc và độ dài lóng 
thân... 


64 


Nhiệt độ thích hợp cho cải làn nẩy mầm là 25- 
30°C, cho sinh trưởng tốt là 18-28°C. Nhiệt độ thấp 
sẽ xúc tiến quá trình hình thành và phát triển hoa. 

Cải làn có thể chịu được sương giá. trồng được 
nhiều vụ ở vùng nhiệt đới và á nhiệt đới trong điều 
kiện đủ ánh sáng, độ ẩm và tiêu nước tốt, 


II. CÁC BIỆN PHÁP KỸ THUẬT 


1. Thời vụ 

- Vụ sớm : gieo từ cuối tháng 8 đến 9, thu hoạch 
cuối tháng II : 

- Chính vụ : gieo từ tháng 10 đến 12, thu hoạch 
từ tháng I đến 3. 

Cải lần có thể gieo thẳng, chăm sóc và thu hoạch 
đần hoặc gieo cây con rồi trồng ra ruộng sản xuất. 

2. Giống 

- Giống chủ yếu được nhập nội từ Trung Quốc, 
Thái Lan, Đài Loan. 

- Lượng hạt gieo thẳng : 800 - 1000g/ha (30-35 
ø/sào). Nếu gieo cây con rồi đem trồng, lượng bạt là 
500 - 550g/ha (20 g/sào). 

3. Làm đãt 

- Chọn loại đất thịt nhẹ, đất cát pha, tơi xốp, 

giàu mùn và dinh dưỡng, có độ pH từ 6,0 - 6,8. Đất 
65 


phải bằng phẳng, dễ thoát nước, xa khu công 
nghiệp, bệnh viện, nguồn nước thải..... 

- Đất được cày bừa kỹ, làm sạch cỏ trước khi gieo. 

- Chia luống I.4 - ].Šm, mặt luống rộng 1,] - 
l,m, rãnh rộng 0,3m, chiều cao luống 25 - 
30cm. 

4. Mật độ, khoảng cách 

- Gieo thẳng : gieo vãi hoặc #leo theo hàng (4 
hàng/luống), với khoảng cách 25 x 20cm/cây hoặc 
20 x 20cm/cây, mật độ là 18 - 20 vạn cây/ha (với 
giống ngắn ngày). 

- Với giống dài ngày, nên trồng ra ruộng sản 
xuất, khoảng cách 35 x 25 cm/cây, mật độ trồng là : 
10 - 11 vạn cây/ha. 

Š, Phân bón 

Tuyệt đối không được dùng phân chuồng 
tươi, phân bắc tươi và nước phân tươi để bón 
hoặc tưới. 

3.1. Liểu lượng phản chuồng : Bón lót từ 10 
đến IŠ tấn/ha (360 - 54U kg/sào Bắc Bộ). Cũng có 
thể dùng phân hữu cơ sinh học, hoặc phân rác chế 


biến thay thế phân chuồng với lượng bón bằng 1/3 
lượng phân chuồng. 


66 


5.2. Liêu lượng và phương pháp bón phán hoá 
học : 


Bón | Bón thúc (%) l 


lót | Lần | Lần |Lần 3 
(%) 


20 Ea | c 3] 
TTIEE "1 
—] 


40 30 30 


[ tây Tổng lượng phản bón 
Oại IV 
phân | kg ðguyên | kg/Sào qui 


chấu/ha đối 


Phân 100-120 7,8 - 94 
đạm | urê 


Phân | 6D 13.5 
lo supe lân 


Phân 80 55 
kali kali sulfat 


- Có thể dùng các đạng nitrat amôn, sulfat amôn 
thay cho urê, cloruakali thay cho kali sunphat hoặc 
các dạng phân hỗn hợp, phức hợp NPK để bón với 
liều nguyên chất tương ứng. Ngoài biện pháp bón 
vào đất, có thể phun qua lá các dung dịch định 
dưỡng đa lượng, trung lượng, ví lượng theo hướng 
dẫn sử dụng của hãng sản xuất. 

- Bón thúc 3 lần : 

+ Lần I : khi cây có 4 đến 5 lá thật (nếu gieo 
thẳng), hoặc sau trồng 10 đến 15 ngày ; 
+ Lần 2 : sau lần đầu 15 ngày ; 
+ Lần 3 : sau lần 2 từ 10 đến 15 ngày 3 
- Xới vun kết hợp với 2 lần bón thúc. 


67 


6. Tưới nước 


- Sử dụng nguền nước tưới sạch (nước sông, 
nước giếng khoan). Tuyệt đối không sử dụng nước 
thải. nước bị ô nhiễm. nước gần khu công nghiệp 
hoặc bệnh viện chưa qua xử lý. 

- Sau khi gieo trồng cần thường xuyên giữ độ ẩm 
đất 80 - 85%. 

7. Phòng trừ sâu bệnh 

« Sâu hại : Gồm có các loài sâu hại chính : Sâu 
tơ (Phuella xviostella), sâu xanh bướm trắng (Pieris 
rapae), rệp (Aphis sp.), bọ nhảy (Phylloirera 
sirislatd). 

Trong đó sâu tơ là đối tượng gây hại nghiêm 
trọng nhất, chúng phát sinh liên tục trên các ruộng 
rau (thuộc họ hoa thập tự) từ tháng 9 đến tháng 4 
năm sau. Đặc biệt loại sâu này rất nhanh quen 
thuốc nên phải áp dụng biện pháp phòng trừ tổng 
hợp : ` 

+ Nếu gieo thẳng (không qua vườn ươm) : 
phải chú ý phòng trừ sâu tơ từ giai đoạn cây con (l- 
3 lá thật) bằng thuốc Sherpa 20 EC hoặc Regent 500 
WG khi mật độ sâu trung bình đạt 0,2 con/cây. Nếu 
trồng bằng cây con thì phải xử lý cây giống bằng 
cách nhúng cây con giống vào dung dịch thuốc 


68 


Sherpa 20EC hoặc Regent 800WG đã pha sẵn trước 
khi trồng ra ruộng. 


+ Khi cây lớn phải sử dụng luân phiên giữa 
các nhóm thuốc : Thuếc sinh học [BT. Delfin WP 
(32 BIU). Dipel 3,2WP, Aztron 700 DBMU, Xantari 
35 WDG...] ; Niuổi hoá học Sherpa 20C, Atabron 
SEC, Regent 800WG, Pegasus 500§C, Polytrin 
440EC...) và thuốc thảo mộc (HCĐ 95 BTN, 
Rotenone, Ncembon A-EC, Nimbeeidine 0,03EC...). 


+ Nồng độ và lượng nước sử dụng phải theo 
đúng hướng dẫn trên nhãn bao bì của từng loại 
thuốc. Phả: kết thúc phun thuốc trước khi thụ hoạch 
ít nhất 7 ngày. Trong thời gian này nếu sâu lớn ø gây 
hại nặng thì chỉ dùng nhóm thuốc sinh học hoặc 
thảo mộc. 


+ Trồng luân canh giữa rau họ thập tư với lúa 
hoặc các nhóm rau khác họ (đậu, cà). Trên cùng 
ruộng có thể trồng xen canh rau họ thập tự với cà 
chua để hạn chế sâu tơ. 


+ Các sâu hại khác thường phòng trừ kết hợp 
với sâu tơ, Nếu riêng rệp hại nặng thì phun thuốc 
Sherpa 20EC, Sumicidin 10EC, Trebon L1OEC, Karate 
2,5EC. 


+ Bọ nhảy : Chỉ gây hại rau vụ hè thu, phòng 
trừ có thể dùng cúc loại thuốc : Oncol 20EC, Sherpa 


69 


20EC, Quada 15WP. 

« Bệnh hại : Trên cải làn thường có một số bệnh: 
thối nhũn do nấm (Scierotimia sclerotiorum), đốm lá 
(Cereospord sp.)... 

+ Phòng trừ bệnh thối nhữn do nấm : Tránh 
để ruộng quá ẩm, úng kéo dài, có thể sử dụng các 
loại thuốc : Zineb Bul 80WP, Macozeb 80WP, 
Ridomil M2 72WP, Anvil 5SC, Aliette SOWP, 
Curzate MB 72WP. 

+ Phòng trừ bệnh đốm lá : Dùng các thuốc : 
Score 250EC, Anvil 5SC, Rovral 50WP, Antracol 
70WP. 

+ Nồng độ thuốc và lượng nước sử dụng phải 
theo đúng hướng dẫn trên nhãn bao bì của mỗi loại 
thuốc. l 


§. Thu hoạch 

- Nếu gieo thẳng, sau khi gieo từ 65 - 70 ngày, 
thu tỉa dần ; 

- Trồng ra ruộng sản xuất, sau 80 - 85 ngày bắt 
đầu thu hoạch. 

* Chú ý : Cải lần sử dụng lá và thân, do đó khi 
thu hoạch phải cắt rể, loại bỏ lá già, vệ sinh trước 
khi vận chuyển đến nơi tiêu thụ. 


70 


CÂY CÀI XANH NGỌT 
(Brassica juncea (L.) Czernjaew) 


I. NGUỒN GỐC VÀ YÊU CẤU SINH THÁI 


Cải xanh được gieo trồng ở nhiều nơi trên thế 
giới nhưng phổ biến và tập Irung ở các nước châu Á, 
đặc biệt là Trung Quốc. Hiện nay chưa xác định 
được chắc chắn nguồn g gốc của cải xanh, tuy nhiên 
nhiều tác giả nhất trí rằng trung tâm đa dạng của cải 
xanh là Trung Á. 

Cải xanh có khả năng chịu đựng cao với khí hậu 
nóng, ẩm. Trong mùa lạnh, cải xanh sinh trưởng 
nhanh và cho năng suất cao trên đất giầu mùn, thoát 
nước tốt. 


II CÁC BIỆN PHÁP KỸ THUẬT 

1. Thời vụ 
- Vụ đông xuân : gieo từ tháng 8 đến tháng II; 
- Vụ xuân hè : gieo từ tháng 2 đến tháng 6. 

2. Vườn ươm 


Cây cải xanh ngọt có thể gieo thẳng hoặc gieo 
vườn ươm rồi cấy. Làm đất nhỏ, lên luống rộng Ìm, 
cao 0,3m, rãnh rộng 0,3m. Bón phân lót bằng phân 
chuồng hoai muc từ 2-3 kg/1m?, Nếu gieo để liển 


71 


chân ; Im” gieo từ 0,5 -1 g hạt giống ; nếu g1l€0 vườn 
ươm rồi cấy : lm” gieo 1-1,2 ø hạt giống. Gieo bạt 
xong phủ trấu hoặc rơm rạ trên mặt luống rồi tưới 
đều bảng ô doa mỗi ngày Ï lần. 


3. Làm đất, trồng cây 


Chọn đất cát pha hoặc thịt nhẹ có độ pH từ 5,5- 
6,3. Làm đất nhỏ, lên luống rộng 1,0m, cao 30cm, 
rãnh rộng 30em. Rắc phân chuồng mục từ l,5- 
2kg/m”. Nếu không có phân chuồng mục có thể thay 
thế bằng phân lân hữu cơ vi sinh, lượng dùng cho I 
ha từ 2700 - 3000 kg trộn đều với đất, san phẳng sau 
đó gieo hạt hoặc cấy . Nếu gieo để liên chân thì tỉa 
làm 2 đợt khi cây có 2-3 lá thật và 4-5 lá thật với 
khoảng cách 12-15cm. Nếu cấy thì để với khoảng 
cách 20-30em, đảm bảo mật độ trồng từ 80-100 
nghìn cây/ha. 


4. Bón phân 

Không dùng phân tươi chưa hoai mục để bón 
cho cây. 

- Lượng phân bón như sau : 

+ Phân chuồng : 20 tấn/ ha (720 kg/sào Bác 

Bộ). Cũng có thể dùng phân hữu cơ vi sinh hoặc 
phân rác chế biến thay thế với lượng bảng 1/3 lượng 
phân chuồng. 


72 


+ Phân hoá học : 


Tổng lượng Ầ _Ï Bón thúc 
phân bón Đón |, (4) 
Loại phán F—— lót R - 
kữ nguyên kg/sào (4; | Lần Ì Lân - 

chất/ha quy đối | Ị 2 

Phân đạm — 70 5,5 urẻ 30 | 40 ¡ 30 
Phân lần 5070 | 11-15sipelân /100] - | - 
Phân kali | — 35 2,5 kali sunphat | 50 | 30 | 20 


- Phương pháp bón : 

+ Bón lót toàn bộ số phân chuồng + toàn bộ 
phân lân + 50% kali + 30% đạm. 

+ Bón thúc số lượng đạm và phân kah cùng 
với phân bón lá chia làm 2 đợt : 

« Đợt I : khi cây hồi xanh (sau trồng 7-10 ngày) 
đùng 40% đạm và 30% kali ; 

« Đợt 2 : sau trông 15-20 ngày, dùng nốt số phân 
còn lại, 

Phân bón lá 0,1-0,2 kg/sào hoà với nước cho vào 
bình phun đều trên mặt lá, phun làm 2 đợt ở giữa 
các đợt bón thúc. 

3. Tưới nước, chăm sóc 

Cây cải xanh ngọt là cây ngắn ngày và rất cần 
nước để sinh trưởng nên phải giữ ẩm thường xuyên 
sau khi trồng, mỗi ngày tưới 1 lần, sau đó 2-3 ngày 

73 


tưới 1 lần, kết hợp các lần tưới với các đợt bón thúc. 
Nhật sạch cỏ dại và xới xáo vun gốc từ !-2 lần, 
6. Phòng trừ sâu bệnh 

Cải xanh ngọt thường bị các loại sâu bệnh hại 
chính sau : rệp các loại, bọ nhảy, sâu xám, sâu tơ, 
sâu xanh, bệnh thối nhữn khi có độ ẩm cao. Cần 
dùng các loại thuốc sâu bệnh cho phép để phun 
phòng trừ như: Sherpa 25EC 0,15-0.20% hoặc thuốc 
trừ sâu sinh học BT 3# để phun, cần kết hợp với 
biện pháp phòng trừ tổng hợp khác như vệ sinh đồng 
ruộng, có chế độ luân canh hợp lý.... 


7. Thu hoạch 


Khi thu hoạch cần loại bỏ các lá gốc, lá già, lá 
bị sâu bệnh, chú ý rửa sạch, không để giập nát cho 
vào bao bì sạch để sử đụng. Nếu làm đúng quy trình 
trên có thể đạt 15-20 tấn /ha. 


CÂY RAU MUỐNG 
(Ïpomoea aquafica) 


1.NGUỒN GỐC VÀ YÊU CẦU SINH THÁI 


Cây rau muống có nguồn gốc ở vùng nhiệt đới 
châu Á, khu vực Nam và Đông Nam Á, vùng nhiệt 
đới châu Phi, Trung Á và Nam Mỹ, châu Đại Dương. 


74 


Rau muống là cây ngày ngắn, sinh trưởng tốt và cho 
năng suất cao ở nhiệt độ cao, đủ ánh sáng trong 
vùng nhiệt đới ấm. Rau muống ít gặp ở khu vực có 
độ cao trên 700m so với mặt biển, và nếu có thì sinh 
trưởng kém. Nhiệt độ trung bình thấp dưới 23°C, rau 
muống sẽ sinh trưởng chậm và cho năng suất thấp. 
Rau muống có thể trồng trên nhiều loại đất khác 
nhau (đất sét, đất cát, cát pha) nhưng cần ẩm ướt, 
giàu mùn hoặc được bón nhiều phân hữu cơ. Độ pH 
thích hợp nhất cho sự sinh trưởng của rau muống là 
5,3-6,0. 


II. CÁC BIỆN PHÁP KỸ THUẬT 
A. KỸ THUẬT TRỒNG RAU MUỐNG CẠN 
1. Thời vụ 
- Gieo hạt : từ tháng 2 đến tháng 3. 
- Trồng bằng nhánh : từ cuối tháng 3 đến tháng 8. 
2. Giống 
- Căn cứ vào màu sắc thân chia ra 2 nhóm chính: 
+ Rau muống trắng; 
+ Rau muống đỏ. 
- Lượng hạt gieo 45 - 50kg/ha (1,7 - 2 kg/sào). 


75 


3. Làm đất trồng 

- Chọn đất xa khu công nghiệp. bệnh viện, nghĩa 
trang. nguồn nước thải. 

- Trồng rau muống cạn nên chọn đất thịt nhẹ hay 
thịt trung bình, giàu chất hữu cơ, gần nguồn nước tưới. 

-- Đất phải được cày, bừa kỹ, nhãt sạch có trước 
khi gieo trồng. Rạch hàng lên luống : mật luống 
rộng I,2m, rãnh luống 0,3m, cao 5cm. 
4. Phân bón 

Tuyệt đối không được đùng phân chuồng tươi. 
phân bắc tươi và nước phân tươi để bón hoặc tưới. 

4.1. Liêu lượng phản chuồng : Bón lót LŠ - 20 
tấn/ha (540 - 720 kg/sào), cũng có thể đùng phân 
hữu cơ sinh học, hoặc phân rác chế biến thay thế 
phân chuồng với lượng bằng 1/3 lượng phân chuồng. 

4.2. Liều lượng và phương pháp bón phán 
hoá học 


Tổng lượng phân bón Bón lót 
Loại phân kg (nguyên kg /sào qui đối (%) 
chất/ha 
Phân đạm 150-160 11/7-12,5 urê 0 
Phân lân 60-80 11,0-14, supe lân 100 
Phân kali 40-50 3,0-3,7 kali sulfat 100 


76 


- Có thể dùng các dạng nitrat amôn, su]fat amôn 
thay cho urê, cloruakali thay cho kali sunphat hoặc 
các dạng phân hỗn hợp, phức hợp NPK để bón với 
liều nguyên chất tương ứng. Ngoài biên pháp bón 
vào đất, có thể phun qua lá các dung dịch dinh 
dưỡng đa lượng, trung lượng, vi lượng theo hướng 
dẫn sử dụng của hãng sản xuất. 

- Bón lót : toàn bộ phân chuồng + supe lân + 
kalisulfat. Trộn đều phân, rải trên mặt luống, lấp đất 
trước khi gieo hoặc rạch hàng và rắc phân theo hàng 
trước khi gieo trồng. 

- Bón thúc : Lượng đạm urê dùng để bón thúc 
sau mỗi đợt thu hái (0,8 - Ikg/sào), chủ yếu hoà 
nước tưới. 

Tưới hoặc bón trước khi thu hái ít nhất 15 ngày. 

* Chú ý : Sau khi tưới thúc phân đạm, nên tưới 
lại nước lã. 

5. Mật độ khoảng cách 

- Gieo hạt : 

+ Gieo thẳng : rạch hàng với khoảng cách 20 - 
25em x 6 - 7cm/khóm (gieo 3 - 4 hạt/khóm) ; 

+ Gieo vãi : khi cây có 4 - 5 lá thật thì tỉa thưa 
và định khóm (mỗi khóm 3 - 4 cây). Có thể sử dụng 
cây ta nhân ra ruộng khác. 


T7 


- Trồng cạn từ nhánh : chọn nhánh bánh tẺ 
(không nên non hoặc quá già). mỗi khóm để 2 - 3 
nhánh với chiều đài nhánh khoảng 18-20cm. Khoảng 
cách trồng : 20x10 cm/khóm. Khi trồng nên đặt 
nhánh hơi nghiêng, vùi đất kín 2-3 đốt thân, nén chặt 
gốc và phải tưới nước liên tục mỗi ngày tưới Ì tần. 


6. Tưới nước, chăm sóc 

- Rau muống cạn cần giữ ẩm thường xuyên, độ 
ẩm thích hợp cho rau muống cạn là 90% mới cho 
năng suất cao và chất lượng tốt. 

- Sau khi gieo hoặc cấy được 45 - 50 ngày thì 
thu hái lứa đâu (hái vỡ). 

- Nếu chăm sóc tốt, các đợt hái sau chỉ cách 
nhau 20 - 25 ngày. Khi thu hái nên để lại 2 - 3 đốt 
thân. Sau mỗi đợt thu nên tưới thúc phân đạm ngay 
để rau nhanh nảy mầm. 

7. Phòng trừ sâu bệnh 

- Sâu hại : Gồm có các sâu hại chính : 

+ Sâu ba ba (Tahtamia cưcumdaf4) thường 
gây hại trên các ruộng rau muống nước, ruộng có độ 
ẩm cao, hoặc rau muống bè. Phòng trừ phải diệt 
được cả sâu non và trưởng thành, có thể sử dụng các 


loại thuốc Sherpa 20EC, Regent 80WG, Sumicidin 
10EC. 


T8 


+ Sâu khoang ($Spodoprera liuzra) : Phát hiện 
sớm, bắt sâu bằng tay, ngắt ổ trứng và ổ sâu non 
mới nở. Khi cần thiết mới phun thuốc, có thể sử 
dụng Sherpa 20EC. thuốc thảo mộc HCĐ 25 BTN. 
thuốc sinh học NPV. Thời gian cách ly tối thiểu là 
7 ngày. 

+ Sâu xanh (Helicoverpa arnieera) ít khi gây 
hại nặng. Khi cần phòng trừ có thể sử dụng các thuốc 
Sherpa 20EC, Cyperan 25EC, thuốc sinh học NPV. 

+ Rầy xám (Terfigoniella sp.) thường hại nặng 
ở rau muống cạn, có thể phòng trừ bằng thuốc: 
Bassa SỐ ND, Cyperan 25 EC... phun kỹ sau mỗi lần 
thu hoạch trên cả ruộng. 

Khi sử dụng phải tuân theo đúng hướng dẫn trên 
nhãn bao bì của từng loại thuốc, thời gian cách ly từ 
7-10 ngày. 


B. KỸ THUẬT TRỒNG RAU MUỐNG NƯỚC 
1. Thời vụ 

Rau muống nước được cấy ra ruộng từ tháng 3 
đến tháng 8. Thu hoạch từ tháng 4 đến tháng II. 
2. Chuẩn bị giống 


Từ các ruộng giống của năm trước, đến đầu 
tháng 3 khi rau nảy mầm, tưới thúc nước phân 
hoai mục kết hợp với phân đạm và tro bếp để lấy 

79 


giống đưa ra ruộng cấy. Khi cây cao 25-30em hái 
chuyển ra ruộng cấy. Lượng giống cần từ 650- 
750kg/ha. Chi hái các cành bánh tẻ, không hái các 
cành quá non. 

3. Làm đất 

Đất trồng phải xa đường quốc lệ, khu công 
nghiệp, bệnh viện và đặc biệt phải xa nguồn nước 
thải. Đất được cẩy bừa kỹ, san phẳng ruộng, làm 
sạnh cỏ. Trước khi cấy cần bón lót phân. 

4. Mật độ, khoảng cách 

- Nên cấy theo hàng, khoảng cách giữa các 
hàng, các khóm là 15 cm (2 nhánh/khóm) để tiện 
chăm sóc và thu hái. 

- Sau cấy 20 - 25 ngày hái vỡ lứa đầu. 

* Chú ý: 

- Khi hái để lại 2 -3 đốt thân trên mặt nước (hái 
sắt gốc cây bị ngập sẽ không mọc lại) ; 

- Sau khi hái vỡ, tuỳ thuộc điều kiện chăm sóc, 
nhiệt độ và lượng nước điều chỉnh trong ruộng, các 
.đợt hái rút ngắn từ 18 - 22 ngày/lứa. 

- Sau khi thu hái hết tháng 9, chọn chân ruộng 
đất thấp cấy lại giữ giống. Lúc này cần cấy dày 45 - 
50 khóm/mử. 


80 


Š. Bón phân 


Lượng phân bón như sau : Phân chuồng 15 - 20 
tấn/ha (540 - 720kg/sào), cũng có thể dùng phân 
hữu cơ sinh học, hoặc phân rác chế biến thay thế 
phân chuồng với lượng bằng 1/3 lượng phân chuồng. 

Phân hoá học : 


Tổng lượng phân bón 


Loại phân : — 
kg (nguyên chất)/ha kg /sào qui đổi 
Phân đạm 150 12,0 urê 


Phân lân 60 - 75 13,4-]6,7 supe lân 


Phân kali 2.8-3,5 kali sulfat 


- Bón lót : toàn bộ phân chuông + lân + 2 kg urê 
+ Ikg kali sulfat/sào ; 

- Bón thúc : lượng phân còn lại được bón thúc 
làm nhiều lần, mỗi lần 0,5kg urê + 0,1 - 0,2kg sulfat 
kali/sào sau mỗi đợt thu hái. 

6. Để giống rau muống nước 

Để chuẩn bị giống cho năm sau, từ cuối tháng 
8, chọn ruộng tốt, cày bừa đất kỹ và cấy lại. Sau 
khi thu hoạch đến tháng 10 bón thêm phân chuồng, 
tro bếp và giữ ẩm thường xuyên, giữ giống cho năm 
sau. 


S1 


C. KỸ THUẬT NUÔI RAU MUỐNG THẢ BÈ 
1. Thời vụ 
Tiến hành thả từ cuối tháng 3. 
2. Giong 
Dùng xơ muống vụ trước làm giống cho vụ sau. 


Trước khi thả cần ủ 2 - 3 ngày cho rụng lá, nảy mầm 
rồi đem thả. 


Khi thả bè, cần đóng cọc chắc, khoanh vùng thả 
và gom xơ để tránh bị trôi, tiện cho việc thu hái. 
3. Chọn nơi thả 


- Các ao, hồ sông có nước lưu chuyển sạch. Tuyệt 
đối không sử dụng vùng chứa nước thải để thả 
(sông, hồ, ao....). 


4. Phòng trừ sâu bệnh 


Rau muống nước cũng xuất hiện các loại sâu hại 
như rau muống cạn. Biện pháp phòng trừ như đối 
với rau muống cạn. 


CÂY RAU NGÓT 
(Cauropus androgynus L. Mrr.) 


L NGUỒN GỐC VÀ YÊU CẦU SINH THÁI 


Cho đến nay người ta chưa biết rõ về nguồn gốc 


82 


của rau ngót nhưng nó được trồng khắp nơi từ Ấn 
Độ, Sri Lanka, miền nam Trung Quốc, các nước 
Đông Nam Á. 

Rau ngót sinh trưởng thuận lợi ở các khu vực 
thấp, tuy nhiên có thể mọc ở độ cao I300m so với 
mặt nước biển. Rau ngót sinh trưởng tốt cả ở những 
nơi bị che bóng, có thể sinh trưởng được trên đất thịt 
nặng, cát pha. Đất đủ ẩm, đủ đinh dưỡng rau ngót 
sinh trưởng rất nhanh. 


II. CÁC BIỆN PHÁP KỸ THUẬT 


1. Thời vụ 


Rau ngót được trồng bằng phương pháp nhân 
vô tính, trồng một lần và thu hoạch 2 - 3 năm. 
Trong Ì năm có thể đốn 2 lần để hạn chế chiều 
cao cây, tăng sức sinh trưởng của cây để đạt năng 
suất cao. 

- Rau ngót bắt đầu được chăm bón từ cuối tháng 
2 đến hết tháng 10. 


2. Giống 
Có 2 giống rau ngói : 


- Rau ngót lá to : sinh trưởng khoẻ, thân lá 
màu xanh đậm, phiến lá to và mỏng, phẩm chất 
ngon. 


83 


- Rau ngót lá nhỏ : thân, lá có màu xanh nhạt, 
phiến lá nhỏ và dày, đường gân giữa cuống lá có 
màu xanh nhạt, ít bị sâu bệnh hại. 

3. Làm đất 

- Rau ngót không kén đất, nhưng muốn có năng 
suất cao, cần chọn đất thịt nhẹ, thịt trung bình, đất 
cát pha. pH từ 5,5 - 7,0. 

- Đất được cày bừa kỹ, làm sạch cỏ trước khi 
trồng. 

4. Mật độ, khoảng cách 

- Chia luống 1,3-I,5m, mặt luống rộng 1,0-1,2m, 
rãnh 0,3m trồng với khoảng cách 40 x 25cm/khóm (2- 
3 hơm). 

- Chuẩn bị giống từ 9,5 - I0 vạn hom/ha, cũng 
có thể tách khóm từ cây gốc của năm trước để nhân 
thẳng ra ruộng. 

53. Phân bón 

Không được dùng phân chuồng tươi, phân bắc 
tươi để bón hoặc tưới. 

+ Phản chuồng : Sử dụng 15 - 20 tấn/ha (540- 
720kg/sào), cũng có thể dùng phân hữu cơ sinh học 
hoặc phân rác chế biến thay thế phân chuồng với 
lượng bằng 1/3 lượng phân chuồng. 


34 


+ Phản hoá học: 


[ Tổng lượng phân bón. _| Bón | Bón thúc | 
+ đ F - g mã § 
Loại phân kg (nguyên kg/sào qui đổi | lót (k #/sào/ 
chất)/ha (%) lần) 


12-l6 urẻ = 20 


3 ure 


SIẾP SE. 
l kali 
sunphat 


l 
Phân đạm 150-200 
Phân lân | 100 


7.2-11 Ị 50 
sulfat kali | 


Phân kali 100-150 


- Bón lót : Toàn bộ lượng phân chuồng 
- Bón thúc : 
+ Lần Ï : sau trồng 40 - 50 ngày. 
+ Các lần bón tiếp theo sau các đợt thu bái. 
+ Rau ngót có thời gian thu hoạch đài, có thể 
dùng nước phân hoại mục để tưới thêm cho bền cây. 
Có thể dùng các đạng nirat amôn, sulfat amôn 
thay cho urê, cloruakali thay cho kali sunphat hoặc 
các dạng phân hỗn hợp, phức hợp NPK để bón với 
liều nguyên chất tương ứng. Ngoài biện pháp bón 
vào đất, có thể phun qua lá các dung dịch đinh 
đưỡng đa lượng, trung lượng, vi lượng theo hướng 
dẫn sử dụng của hãng sản xuất. 
Xới xáo, vun gốc, làm cỏ : bón thúc phân nhiều 
lần sau các đợt thụ hái, đặc biệt sau khi đốn thấp 
ây, 


œ 


Chỉ thụ hoạch sau khi bón phân ít nhất 14 ngày. 
6. Tưới nước 

Nguồn nước tưới : sử dụng nguồn nước sạch để 
tưới (nước sông hoạc nước giếng khoan). 

Tuyệt đối không được sử dụng nước thải sinh 
hoạt, nước thải công nghiệp, nước bị ô nhiễm, nước 
thải từ bệnh viện. Luôn giữ độ ấm đất 80 - 85%. 

1. Phòng trừ sâu bệnh 

« Sâu hại : Gồm một số sâu hại chính sau : 

+ Rầy xanh (Empoasca sp.) hại nặng kÌi bị 
khô hạn, Phòng trừ bằng các loại thuốc : Sherpa 20 
EC, Regent 80 WG, Cyperan 25 EC... 

+ Nhện đỏ (Tetranychus sp.) : hại nặng trong 
điều kiện khô hạn, sống tập trung dưới mặt lá. Cần 
phát hiện sớm để phòng trừ bằng các loại thuốc : 
Comite 73 EC, Pegasus 500 §C, Ortus 5 SC. 

+ Bọ phấn (Bemisa myricae) : vừa gây hại, vừa 
là môi giới gây bệnh virus, cần phòng trừ triệt để bằng 
các loại thuốc Sberpa 20 EC, Karate 2,5 EC... 

+ Bọ trĩ (Thrip sp.) : phòng trừ bằng Admire 
50 EC, Confidor 100 §L, Gaucho 70 WS, Baythroid 
50 SL. 


« Bệnh hại : Gồm các bệnh chính sau : 


$6 


+ Bệnh phấn trắng (Erysiphe sp.) : hại nặng 
trong điều kiện khô hạn, nắng ấm. Phòng trừ khi 
bệnh mới chớm bị, bằng các thuốc : Anvil 5 $C, 
Score 250 EC. Bayfidan 25 EC. 

+ Bệnh xoän lá (virus) : cần diệt trừ môi giới 
truyền bệnh là bọ phấn, nếu nặng thì phá bỏ trồng lại. 

- Nồng độ thuốc và lượng nước sử dụng phải theo 
đúng hướng dẫn trên nhãn bao bì của từng loại thuốc. 
Phải kết thúc phun trước mỗi lứa thu hoạch 7 ngày. 

8. Thu hoạch 


- Rau ngót cho thu hoạch nhiều lứa, các đợt thu 
phải thực hiện nghiêm ngặt thời gian cách ly thuốc 
hoá học bảo vệ thực vật và bón thúc đạm. 

- Thu hoạch đúng lứa không để rau già giảm 
phẩm chất. 


CÂY MỒNG TƠI 
(Basella spp.) 


I. NGUỒN GỐC VÀ YÊU CẦU SINH THÁI 

Hiện nay chưa xác định được chính xác nguồn 
gốc cây mồng tơi, nhưng có nhiều ý kiến cho rằng 
dạng trồng phổ biến có quê hương ở khu vực Nam 
Á. Ngày nay, cây mồng tơi được gieo trồng rộng rãi 


87 


tại các nước vùng nhiệt đới châu Á, châu Phi, châu 
Mỹ và được coi là cây ngày ngắnở một số khu vực 
khí hậu ôn đới. 

Cây mồng tơi sinh trưởng tốt tại những nơi đất 
thấp trong vùng nhiệt đới lên đến độ cao 500m so với 
mặt biển, thậm chí có thể mọc cả ở những khu vực cao 
tới 3000m trong vùng ôn đới. Mồng tơi là cây ưa ngày 
ngắn. Trong điều kiện ngày dài trên !3 giờ mồng tơi 
sẽ không ra hoa. Mồng tơi có thể sinh trưởng ở nhiều 
loại đất, nhưng đất cát là thích hợp nhất. Độ ẩm trong 
đất có tác dụng kích thích mồng tơi ra hoa. 


II. CÁC BIỆN PHÁP KỸ THUẬT 
1. Thời vụ 

- Mồng tơi được gieo trồng chủ yếu trong vụ 
xuân và thu hoạch suốt vụ hè thu. Thời vụ gieo 


trồng từ đầu tháng 3 đến tháng 5, thu hoạch từ tháng 
5 đến tháng 9. 


2. Giống 
Có 3 loại giống phố biến trong sản xuất : 


- Mồng tơi trắng : phiến lá nhỏ, thân mảnh, thân 
và lá có mầu xanh nhạt. 

- Mồng tơi tía : phiến lá nhỏ, thân và gân lá có 
màu tím đỏ. 


88 


- Mồng tơi lá to : nhập từ Trung Quốc, nhưng đã 
được thuần hoá, lá dày, màu xanh đậm, phiến lá to, 
thân mập, thường được trồng dày để dễ cắt tỉa cành 
nón, ít nhớt và cho năng suất cao. 

Lượng hạt gieo : 0,7 - 0,8kp/sào (20-21 kg/ha). 
3. Làm đất 

Chọn loại đất thị nhẹ, thịt trung bình, đất cát 
pha, pH từ 6,0-6,7. Đất cày bừa kỹ, làm sạch cỏ trước 
khi gieo trồng, luân canh với cây trồng khác họ. 

Lầm luống : Mặt luống rộng I-],2m, rãnh luống 
0,2 - 0,3m, cao 25-30em. 

4. Mật độ khoảng cách 

Có thể gieo thẳng theo hàng hoặc gieo cây con 
rồi tỉa cấy khi có 2 - 3 lá thật. 

- Khoảng cách : 20 - 25cm x 20cm/1cây. Mật độ 
16,5 vạn cây/ha. 

Š. Phân bón 

Tuyệt đối không được dùng phân chuồng tươi, 
phân bắc tươi và nước phân tươi để bón hoặc tưới. 

3,1.Liều lượng phán chuồng : Bón lót 10 - 15 
tấn/ha (360 - 540kg/sào). Cũng có thế dùng phân 
hữu cơ sinh học, hoặc phân rác chế biến thay thế 
phân chuồng với lượng bằng 1/3 lượng phân chuồng. 


s9 


5.2. Liêu lượng và phương pháp bón phán hoá 


học : 

Tổng lượng phân bón Bón | Bón thúc (%) | 
Loại [- TT... #8. 
phản kg (nguyên kg /sào qui ¡ Lần KS ` 

1» chấU/ha đốt (%) kê lá = 
Phân | 150-200 | 120-150 | 20 |10|10|10 
đạm urê 

1 _- = 
Phân 40 8,9 10| 0 [0| 0 
lân lân sup€ Hi G: : 
Phân 100-120 7,2-8,5 50 0 0 10 
kalt II kali sulfat | _ |] _] 


- Bón thúc : 


+ Lần l : sau trồng 10 ngày ; 


+ Lần 2 : sau trồng 25 - 30 ngày (đã thu hát vỡ); 


+ Lượng phân đạm và kali còn lại hoà tưới sau 
môi đợt hái với liều lượng như lần 3. 


- Xới xáo, vun gốc, làm cỏ, kết hợp với các đợt 


bón thúc 


- Chỉ được thu hoạch sau khi bón hoặc tưới phân 
ít nhất 7 - 10 ngày. 


Có thể dùng nitrat amôn, sunphat amôn thay cho 
urê, clorua kali thay cho sunphat kali hoặc các phân 
hỗn hợp, phức hợp NPK với liều lượng nguyên chất 
tương đương, hoặc dùng các dung dịch dinh dưỡng 


90 


đa lượng, trung lượng, vị lượng phun qua lá theo 
hướng dẫn của hãng sản xuất. 
6. Tưới nước 

Nguồn nước tưới : sử dụng nguồn nước sạch để 
tưới (nước sông hoặc nước giếng khoan). 

Tuyệt đối không được sử dụng nước thải sinh 
hoạt, nước thải công nghiệp, nước bị ô nhiễm, nước 
thải từ bệnh viện. 

Luôn giữ độ ẩm đất 80%, 

7. Phòng trừ sâu bệnh 

Rau mồng tơi ít bị các loại sâu, bệnh hại, nhưng 
có thể gặp : 

- Sâu hại : Thường bị sâu khoang (Sodopfera 
ñiwra) và một số sâu ăn lá khác gây hại, nhưng ít 
khi nghiêm trọng, cần sử dụng biện pháp thủ công, 
bắt sâu và ngắt ổ trứng sâu khoang tập trung giết, 
Thật nghiêm trọng mới dùng thuốc NPV hoặc 
Sherpa 20 EC. 

- Bệnh hại : Chủ yếu có bệnh đốm mắt cua 
(Cercospora sp.). Nếu chăm sóc tốt, cây phát triển 
mạnh sẽ hạn chế bệnh. Khi nặng mới dùng thuốc 
Rovral 50 WP, Score 250 EC, Anvil 5 SC. Phun theo 
hướng dẫn trên nhãn bao bì của từng loại thuốc, thời 
gian cách ly tối thiểu là 10 ngày. 


91 


8. Thu hoạch 


Cần thu hoạch đúng lứa bảo đảm chất lượng rau 
non và thời gian cách ly thuốc hoá học bảo vệ thực 
vật, phân đạm bón thúc. 


CÂY XÀ LÁCH 
(Lactuca sativa L.}) 


1. NGUỒN GỐC VÀ YÊU CẤU SINH THÁI 

Vùng tiểu Á Trung Đông được xem là quê 
hương của xà lách. Hiện nay, loại rau này đã được 
sử dụng và gieo trồng rộng rãi khắp các nước trên 
thế giới. 

Xà lách thích hợp trong khoảng nhiệt độ 15- 
20°C vào ban ngày và đêm lạnh. Nhiệt độ trên 
25°C bắp hình thành không chặt. Quá trình tạo bắp 
sẽ không diễn ra khi nhiệt độ trên 28°C. Xà lách 
xoăn khả năng chịu nhiệt độ cao tốt hơn xà lách 
cuốn. 

Bộ rễ của xà lách rất yếu, vì vậy cần trồng trên 
đất giầu dinh dưỡng, khả năng giữ nước tốt, đất pha 
cát hơi kiểm. Xà lách không chịu được hạn và đất 
chua (pH<6). 


92 


LL CÁC BIỆN PHÁP KỸ THUẬT 
1. Thời vụ, vườn ươm 

Gieo từ đầu tháng 8 đến tháng 3 năm sau, 

Vườn ươm ; 

+ Đất tơi xốp, giàu mùn, giữ ẩm, dễ thoát nước 
và đất vườn ươm phải làm nhỏ, 

+ Kích thước luống : rộng Ìm, cao 0,2 - 0,25m ; 

+ Phân chuồng hoai mục : 3-4 kg/m” ; 

+ Tiêu chuẩn cây con : 5 - 6 lá thật. 
2. Làm đất, trồng 

Chọn đất cát pha, thịt nhẹ, tơi xốp, chủ động 
tưới, tiêu, xa khu công nghiệp, bệnh viện, nguồn 
chất thải, cách xa đường quốc lộ. Đất được cày bừa 
kỹ, làm sạch cỏ, đảm bảo không có nguồn sâu bệnh 
hại. Xứ lý đất bằng vôi bột, 

Kích thước luống : rộng 0,8 -1,0 m, cao 20 - 
30cm, rãnh rộng 30em, 

Khoảng cách : Cây x cây :20-25 em; 

Hàng x hàng : 20 - 25 em. 

3. Bón phân 

Tuyệt đối không dùng phân tươi và nước phân 
chưa hoai mục để bón hoặc tưới cho cây. 


93 


3.1. Liêu lượng phán chuông : 

Bón lót 20 tấn phân chuồng/ha (700 kg/ sào Bắc 
Bộ). Cũng có thể dùng phân hữu cơ sinh học, hoặc 
phân rác chế biến thay thế cho phân chuồng với 
lượng bàng 1/3. 

3.2. Liêều lượng và phương pháp bón phân 
hoá học : 


Tổng lượng bón Bón thúc (%) Ì 
Loại phân | kg nguyên | kg/sào qui đối Đợt I | Đợt 2 
chất/ha 
Phân đạm 110 8urê 0 50 30 
SIISE 01 
Phân lần 50 10 supe lân |-100 0 0 
Phân kali 50 345 |25 | 50 | 25 
kali sulphat | 


Có thể dùng nitrat amôn, sunphat amôn thay cho 
urê, clorua kali thay cho sunphat kalhi hoặc các phân 
hỗn hợp, phức hợp NPK với liều lượng nguyên chất 
tương đương, hoặc dùng các dung dịch dinh dưỡng 
đa lượng, trung lượng, vì lượng phun qua lá theo 
hướng dẫn của hãng sản xuất . 

- Bón thúc 2 đợt : 

Lần I ; Khi cây bắt đầu ra lá nhỏ, kết hợp làm 
cỏ xới xáo. 

Lần 2 : Khi cây ở giai đoạn sinh trưởng mạnh, 
kết hợp xới xáo, làm cỏ. 


94 


4. Tưới nước 

+ Nguồn nước tưới : Sử dụng nước sạch để tưới 
(nước giếng, sông). Không tưới nước thải sinh hoạt, 
nước thải công nghiệp. nước ao tù... chưa qua xử lý. 

+ Giữ ẩm thường xuyên cho đất, 

+ Trước khi nhổ cây ra trồng phải tưới đẫm để 
tránh làm hại rễ. Sau khi trồng tưới đẫm. 
5. Phòng trừ sâu bệnh hại 

Xà lách ít sâu bệnh hại, cây nào bị bệnh thì 

nhố bỏ, tuyệt đối không sử dụng thuốc bảo vệ thực 
vật với loại cây trồng này. 
6. Thu hoạch 

Loại bỏ lá già, cây bị bệnh hại, bảo quản nơi 
mát, tiêu thụ kịp thời. Thực hiện đúng quy trình này 
có thể đạt năng suất đạt 10 - 12 tấn/ha. 


CÂY DƯA HẤU 
(Cucurbita vulgaris - C. latatus) 


1. NGUỒN GỐC VÀ YÊU CẦU SINH THÁI 

Cây dưa hấu có nguồn gốc từ các khu vực đất 
khô hạn thuộc vùng nhiệt đới và á nhiệt đới châu 
Phi, ngày nay đã được trồng rộng rãi Ở khắp các 


95 


khu vực có khí hậu nhiệt đới và cận nhiệt đới trên 
thế giới. 

Dưa hấu yêu cầu ngày dài trung bình và nhiệt độ 
ấm ấp (nhiệt độ ban ngày là 25-30°C và ban đêm là 
trên I8°C). Ở điều kiện ánh sáng nhiều, khí hậu 
tương đối khô thì dưa hấu sinh trưởng nhanh và sai 
quả. Độ ẩm cao, mưa nhiều cây sinh trưởng theo 
hướng tạo ra thân lá nhiều nhưng ít quả, chất lượng 
kém và quả dễ thối. 

Đất trồng dưa hấu cần thoát nước tốt và độ pH 
trong khoảng 6-7, đất giàu dinh dưỡng, nhiều mùn 
rất thích hợp cho. dưa hấu phát triển. 


1L. CÁC BIỆN PHÁP KỸ THUẬT 
1. Thời vụ 

Dưa hấu có thể trồng ở các thời vụ sau : 

- Vụ xuân hè (chính) vụ : gieo từ 25/2-15/3, thu 
hoạch cuối tháng 5 đầu tháng 6. 

- Vụ thu đông : gieo từ 20/8-10/9 (không quá 
20/9), thu hoạch trong tháng 12. 
2. Làm đất trồng 

- Đất trồng dưa hấu là đất tơi xếp, dễ thoát nước, 
chủ động tưới tiêu, độ pH đất từ 6,2 - 6,5, đất phù sa 
thịt nhẹ, có nhiều ánh sáng. 


96 


Luống rộng 3-3,>m +n¡àt luống 2,7-3,2m, rãnh 
rộng 0,3m), chiều đài tuỳ theo thửa ruộng. Nếu 
ruộng quá dài thì đào rãnh thoát nước giữa ruộng 
(dài không quá 50 m), luống cao 0,2 - 0,25m trồng 
hai hàng/luống, hàng cách hàng : 2m ; môi hàng lại 
bổ thành mô (hốc), mỗi mô cách nhau 65-75cm, 
mỗi hốc để 2 cây và bổ hốc so le ở hai hàng (khoảng 
600 cây/sào). 

Chú ý : khi trồng l hốc 3 cây sau đó tỉa bỏ để 
cố định 2 cây/hốc. 


3, Gieo hạt 


- Lượng hạt cần cho tha : I,I - 1,3 kg (40 - 50 
g/sào). 

- Trước khi gieo, hạt được ngâm trong nước ấm 
30-35°C, sau đó đãi sạch, ủ với cát hoặc trấu ẩm để 
nơi nhiệt độ từ 28-30°C cho nứt nanh rồi gieo, có thể 
gieo hạt vào bầu hoặc gieo thẳng lên mô đất đã định 
sản ở luống trồng. 

- Đất bầu gồm 50% đất bột + 50% phân chuồng 
mục. Mỗi bầu gieo 2-3 hạt, khi cây mọc, chọn 2 cây 
to khoẻ để trồng. Cây mọc 7-10 ngày (2-3 lá thật) 
trong bầu thì đưa ra trồng. 

Nếu gieo thẳng, để mâm quay xuống dưới ở độ 
sâu 1 - 1,Šem. Sau khi phủ đất cần thêm I lớp trấu 
hoặc mùn mỏng. 


97 


4. Bón phân 


Tuyệt đối Không dùng phân tươi, chỉ sử dụng 


phân chuồng hoai mục. 


Lượng phân bón cho 1 sào Bắc Độ như sau : 


: Lượng Bén lót Thúc | Thúc | Thúc 
|_ Loại phân phân nh ) đợt 1 ‡ đợt 2 | đợt 3 | Ghi chú 
(kự) Éˆ | tbg) | ứg) | (kg) 
Phân chuồng | 800- 800- 
1500 Vùng 
Phân đạm rể | 10-1] L  l|đấtchua 
R : : dùng vôi 
Phân supclân j 10-11 bột để 
Phân xử lý 
kalisulphat đất 


Cách bón : Đón lót toàn bộ phân chuồng, lân và 


vôi bột. 


Bón thúc : 


+ Đợt I : khi cây ngả ngọn bò kết hợp vun, 
xới (30-40 ngày sau trồng) ; 

+ Đợt 2 : khi cây ra hoa rộ, bất đầu vào quả ; 

+ Đợi 3 : dùng để tưới đến khi cây có quả 


chuẩn bị thu. 


Š. Tướti nước, chăm sốc 


+ Dùng nước sông hoặc nước giếng khoan để 


98 


tưới. Không dùng nước thải công nghiệp, nước thải 
sinh hoạt... chưa qua xử lý. 

+ Dưa hấu cần ấm, nhưng không chịu được úng. 
dùng thùng tưới vào sáng sớm và chiều tối, tưới vào 
gốc, tránh tưới vào ngọn, làm cỏ xới xáo kịp thời 
vào các lần bón thúc. 


+ Khi thân dưa đài 50-100em thì phủ rơm quunh 
gốc để tua cuốn giữ cho cây không bị gió lay, giữ 
ẩm quanh gốc, tránh cỏ đại, tránh thối quả. 

+ Phân bố đều ngọn cây trên mặt luống, hướng 
ngọn vào giữa luống, bộ lá dày thì tỉa bớt lá già, 
không đẻ lá quá đày. 

6. Thụ phân nhân tạo 


Mỗi cây để 1-2 quả (hoa cái thứ 2-3) các hoa cái 
khác nên loại bỏ để tập trung dinh đưỡng cho quả 
(lấy quả từ đốt I7- 25), 

- Nên thụ phấn bổ sung, dùng phấn hoa đực mới 


nở chấm lên nhụy hoa cái vào buổi sáng từ 8-10 giờ 
trong ngày, 


7. Phòng trừ sáu bệnh 

- Khi cây còn non hay có sâu xám, dùng que đào 
quanh gốc vào sáng sớm để bắt diệt, 

- Sâu vẽ bùa, rệp và các loại sâu khác dùng Sherpa 
25EC 0,I%. hoặc Deeis 2,5EC (0,3-0,4 lí/ha). 


99 


Bệnh : bệnh thối nhùn thường xuất hiện khi ẩm 
độ cao, khắc phục bằng xử lý hạt trước khi gico 
bằng 80% TMDIT. 

- Bệnh thán thư : gây hại toàn bộ cây. làm giảm 
năng suất và chất lượng quả, bệnh xuất hiện khi ẩm 
độ không khí cao. và lan truyền qua tàn đư cây vụ 
trước. Trừ bằng Boocđô 1% hoặc Zineb, 

- Bệnh sương mai dùng SIH0Ệ S0WP 0,2-3% 
hoặc Boocđô 1%. 


- Bệnh phấn tráng dùng Bayleton 25EC 0.1% 
hoặc Anvil 5EC (1-2 Ií/ha). 

- Không dùng thuốc trước khi thu hoạch 15 ngày. 
8. Thu hoạch 

Khi cuống quả khô (quả được 30-40 ngày tuổi) 
thì thu về để chín sinh lý thêm 5-10 ngày mới bổ 
(nếu lấy hạt giống). Dưa đặt nơi mát mẻ, thời gian 
bảo quản L0-15 ngày. 


CÂY DƯA CHUỘT 
(Cucumis safivus L.) 


I. NGUỒN GỐC VÀ YÊU CẦU SINH THÁI 
Loài đưa chuột hiện nay không còn gặp ở dạng 
mọc hoang đại, nhưng hầu hết các quan điểm. đều 


100 


cho răng chúng có nguỏn gấc ở Việt Nam (Trung 
tâm khởi nguyên 1) và Ấn Độ (Trung tâm 2). 

Dưa chuột thích nghỉ với điều kiện khí hậu nóng 
ẩm. Nhiệt độ tối thích đối với sinh trưởng của dưa 
chuột là 30°%C về ban ngày và 18-21°C về bạn đêm. 
Ảnh sáng nhiều làm quả lớn nhanh, mập, chất lượng 
quả tốt. Trong điều kiện ngày ngắn dưa chuột 
thường có nhiều lấ và sai quả. 

Nhu cầu nước của dưa chuột cao nhưng không 
chịu được úng. Cây sinh trưởng thích hợp trên đất 
giàu dinh dưỡng, thoát nước tốt và pH trong Khoảng 
6.5-7,3. 


II. CÁC BIỆN PHÁP KỸ THUẬT 
1. Giống và thời vụ 

Dưa chuột gồm có các giống quả nhỏ, quả trung 
bình và nhóm quả to. Theo yêu cầu sử dụng nên 
chọn giống có chất lượng cao, năng suất cao và 
chống chịu được sâu bệnh. 


- Vụ xuân gieo từ cuối tháng 1 đến cuối tháng 2 
dương lịch ; 


- Vụ đông gieo đầu tháng 9 đến cuối tháng 10. 
2. Làm đất, trông 


Nên chọn đất có chế độ luân canh khác với họ 


IĐ| 


bầu bí, đất thịt nhẹ hoặc cát pha có độ pH từ 5,5 - 
6,5. Đất xa nguồn nước thải công nghiệp, chủ động 
được tưới tiêu, Do bộ rẻ cây dưa chuột phát triển 
yếu nên đất trồng cần được cày bừa kỹ, nhỏ. tơi xốp 
và sạch cỏ dại. Lên luống rộng từ I-1,2m; cao 0,3m; 
rãnh rộng 0,3m. 
3. Phân bón 

Không sử đụng phân tươi, nước phân tươi để tưới 
cho cây, sử dụng phân hoai mục ủ kỹ, phân hữu cơ 
vị sinh và các loại phân hoá học để bón lót, bón thúc 
cho cây. 

Lượng phân bón theo định mức sau : 

+ Phân chuồng mục dùng từ 20-25 tấn/ha (7-8 
tạ/sào). a 

+ Phân hoá học : 


lý Loại EN Tổng lượng phân bón Bón | Bón thúc (%) 
phân lkg (nguyên | kg/sào quy lót. |1 ân | Lần | Lần 
chất) /“ha đối is [s21 5 -| 
Phân đạm S0 6-7 urê 30 |15 | 25 139 
L— —] + +— BỊ 
| Phân lân 90 20 supe lân -| 100 | - : TÊU 
Phân kali | 100-120 6-72 50 |101 20 120 
h. _Ị kali clorua 
Phương pháp bón : 


- Bón lót: Toàn bộ phân chuồng mục hoặc phân 
hữu cơ vi sinh + phân lân + 50% phân kali + 30% 


102 


phân đạm. Số phân này trộn đều với đất sau đó san 
phẳng mặt luống hoặc bỏ theo hốc. 
- Bón thúc bằng số phân còn lại chia làm 3 đợt : 
+ Lần ! ; dùng 15% xố phân urê và 10% kali 
bón vào giai đoạn khi cây có 3-4 lá thật (khoảng 10- 
15 ngày sau gieo). 
+ Lần 2 : sau trồng 25-30 (trước khi cây ra 
hoa đợt đầu) dùng 25% phân đạm và 20% kali, 
+ Lần 3 : sau khi thu quả lứa đầu (40 ngày 
sau gieo) dùng nốt số phân còn lại. 
Các đợt bón phân kết hợp với tưới nước cho cây. 
4. Gieo hạt 


Hạt giống trước khi trồng ngâm vào nước sạch 
ấm trong 3- 5 giờ, sau đó vớt ra ủ nứt nanh rồi đem 
gieo. Gieo theo hàng hay theo hốc, mỗi hốc gieo từ 
2-3 hạt cách nhau từ 30 - 40cm sau khi cây mọc để 
lại mỗi hốc 2 cây tuỳ theo giống, đảm bảo mật độ 
35.000 - 48.000 cây/ha. Hạt gieo xong phủ một lớp 
đất mỏng lên trên rồi tưới nước giữ đủ ẩm cho cây 
thường xuyên. 

3. Tưới nước và chăm sóc 

Cây dưa chuột có bộ rễ ẩn nông nên rất cần nhiều 
nước, nguồn nước dùng tưới là nước sông, nước 
giếng khoan. Cần giữ ẩm thường xuyên cho cây, có 


103 


thể tưới tràn hoặc tưới rãnh cho cây, khi đủ ẩm phải 
tháo hết nước ở rãnh, nên kết hợp các lần tưới nước 
với các đợi bón thúc. Thường xuyên nhật sạch có 
dại, xới xáo vun gốc từ 2-3 lần, Khi cây có 5-6 lá 
thật là lúc ra tua cuốn cần tiến hành cảm giàn cho 
cây, giàn dưa chuột cắm theo hình chữ nhân, bình 
quân mỗi cây là 1.2 cây dóc, sau khi cắm giàn chắc 
chắn dùng dây mềm treo ngọn dưa lên giàn. Công 
việc này cần phải làm thường xuyên cho đến khi cây 
ngừng sinh trưởng. 


6. Phòng trừ sáu bệnh 

Cần áp dụng các biện pháp phòng trừ tổng hợp 
kết hợp với biện pháp thâm canh hợp lý, bón phân 
cân đối, đúng thời kỳ và vệ sinh đồng ruộng thường 
xuyên sạch sẽ. 

Đối tượng hại chủ yếu trên cây dưa chuột là sâu 
xám, rệp, sâu vẽ bùa, sâu xanh, nhện đỏ, bọ trí, sâu 
đục quả và các bệnh sương mai, phấn trắng, héo xanh, 

Nếu phát hiện thấy sâu cần dùng các loại thuốc 
hoá học cho phép để phun như Sherpa 25EC 0.15 - 
0.2%, phun đều 2 mật lá, thời gian cách ly 7 - 10 
ngày, Trebon 10EC 0,1% cách ly 10 ngày. Khi có 
bệnh sương mai và phấn trắng xuất hiện dùng 
Ridomil 72WP phun mỗi lần 1,5 kg/ha boặc Aliete 
80 WP phun mỗi lần 2 kg/ha hoặc Anvil 5 SC với 


104 


lượng dùng 0.5 - 1 lít thuốc cho I ha. 

Ngoài các biện nhấp trên cần phải thường xuyên 
cắt bỏ các lá già phía dưới tạo sự thông thoáng cho 
ruộng đưa để hạn chế sâu. bệnh phát sinh phát triển. 
7. Thu hoạch 

Khi quả được thụ phấn 7-10 ngày (tuỳ theo 
giống) là có thể thu hoạch. nếu để quả già sẽ ảnh 
hưởng tới sự ra hoa và đậu quả của các lứa sau. Thu 
hái nhẹ nhàng để tránh đứt dây, loại bỏ quả cong 
quco, phân loại quả cho vào bao bì sạch đem tiêu 
thụ. Nếu thực hiện đúng quy trình trên có thể thu 
được nãng suất 28 - 30 tấn/ha. 


8. Hiệu quả kinh tế 

Sản xuất phải phù hợp với đầu tư của người sản 
xuất giá thành không cao hơn nhiều so với sản phẩm 
cùng loại trên thị trường. 


CÂY DƯA CHUỘT BAO TỬ 
(Cucwzrnis safivus L.) 
CÁC BIỆN PHÁP KỸ THUẬT 
1. Giống 
Có thể sử đụng giống Marina quả chùm hoặc 
giống Lêvina quả đơn. Ưu điểm của giống : cho 
105 


năng suất cao, thu hoạch sớm và tập trung (75-80 
ngày từ trồng đến kết thúc thu), chất lượng quả cao, 
hình dạng quả đẹp, kích thước quả đồng đều. Năng 
suất đạt trung bình 5-6 tấn/ha. Nếu chăm sóc tốt, 
trồng đúng kỹ thuật năng suất có thể đạt từ 10-12 
tấn/ha. 


2. Thời vụ 
- Vụ đông : gieo từ 20/9 -5/10 ; 


- Vụ xuân : gieo từ 5/2-5/3 nhằm tránh các đợt 
rét đậm vào cuối mùa xuân và các đợt gió Lào đầu 
mùa hè, đảm bảo khung thời vụ có nhiệt độ trung 
bình từ 18-22°C, cao nhất không quá 30°C và thấp 
nhất không dưới 14°C, 


3. Đất 


- Chọn đất luân canh với cây trồng khác họ bầu 
bí, loại đất thịt nhẹ, đất thịt pha hoặc đất phù sa có 
độ pH 6,5-7,5, có hàm lượng hữu cơ trên I,5%. 

- Đất trồng phải chủ động tưới tiêu, Nơi trồng xa 
nguồn nước thải, xa đường quốc lộ trên 100m, xa 
khu công nghiệp. 


- Đất được cày bừa kỹ, nhỏ, tơi xốp, sạch có đại, 
lên luống rộng từ 1,l-1,2m, cao từ 20-30cm. 


106 


4. Bón phân 

Tuyệt đối không dùng phân tươi, chỉ sử dụng 
phân chuồng hoại mục. 

- Lượng phân bón : 

+ Phân chuồng hoai mục từ 20-25 tấn/ha hoặc 
7-8 tạ/sào Bắc Bộ ; 

+ Supe lân : 560kg/ha (20 kg/sào Bắc Bộ) ; 

+ Phân đạm urê : 150-200 kg/ha (6-7 kg/sào 
Bắc Bộ) ; 

+ Phân kalisunphat : 270 kg/ha (10 kg/Sào 
Bắc Bộ). 

Trong trường hợp thiếu phân chuồng có thể sử 
dụng phân hữu cơ vi sinh do các xí nghiệp công 
nghiệp sản xuất. 

- Phương pháp bón : 

+ Toàn bộ phân chuồng + phân lân + 20% 
phân kali + 20% phân đạm dùng bón lót theo hốc 
hoặc rãnh sâu từ 15 - 20cm, Sau đó phủ một lớp đất 
đày từ 5-7em trở lên. Số phân cồn lại dùng để bón 
thúc. 

Š. Xử lý hạt giống 


Trước khi gieo, hạt giống cần được ngâm vào 
nước sạch có nhiệt độ 40-50”€ (3 sôi, 2 lạnh) trong 


107 


thời gian từ 2-3 giờ. Hại được vớt ra đãi sạch, để 
róc nước, đem gieo trồng trên đất đã lên luống và 
đủ độ ẩm. 


6. Gico trồng 


Mỗi luống trồng 2 hàng. theo phương pháp bố 
hốc hoặc theo rãnh. Khoảng cách hàng x hàng 60- 
65 cm. cây x cây 25-30cem, mỗi hốc gieo 1 hạt (1 
sào từ 1200—1400 cây), sau khi gieo phải phú lớp 
một lớp đất mỏng. 


Nên gieo bầu trước khi trồng ra ruộng : dùng túi 
miông (PE) đường kính IOem, cao IŠcm, Đất bầu 
gồm 50% đất mầu trên ruộng chuẩn bị trồng dưa + 
50% phân chuồng mục. Hạt sau khi xử lý trồng vào 
bầu sâu I-2em. Khi cây có 5-7 ngày tuổi (1-2 lá 
thật) đem trồng, khi trồng bỏ hoặc rạch túi cho cây 
để phát triển. 


7. Tưới nước 


Dùng nước sạch hoặc nước sông, không dùng 
nước thải sinh hoạt, nước thải công nghiệp, nước ao 
tù chưa qua xử lý. Sau khi gieo 2-3 ngày tiếp tục 
tưới giữ ẩm thường xuyên hàng ngày cho đến khi 
kết thúc vu. Có thể áp dụng phương pháp tưới rãnh, 
khi nước ngập 1/3 rãnh thì tháo cạn ngay. 


108 


8. Chăm sóc 

+ Vụn xới : Khi có 1-2 lá thật thì làm cỏ, vun 
xới lắn 1. Khi được 4-5 lá thật thì làm tiếp lần 2 và 
vun cao gốc, 

+ Câm giàn, bấm ngọn : Dưa chuột là cây thân 
bồ nên phải làm giàn trước khi cây có tua cuốn, cây 
giàn cẩm xen vào 2 hàng đưa, ngọn chụm hình chữ 
A, giàn cao 1,5m, cây được buộc vào giàn bằng dây 
mềm. buộc liên tục cho ngọn hướng lên trên, 

Để cho năng suất cao, vụ xuân có thể bấm ngọn 
khi cây đạt độ cao từ 70 cm và đốt quá dài. 

+ Bón thúc : Từ 2 lá sò đến 4-5 lá thật phải bón 
thúc liên tục. Cứ 4-5 ngày tưới thúc 1 lần phân urê 
với lượng 0,5 kg/sào, pha nồng độ 1%, số lượng urê 
bón trong đợt này là 5 kg/sào. Khi cây lên giàn, 
ngừng bón đạm mà bón phân kali 1-2 kg/sào, nồng 
độ pha 1%. Số lượng kali bón thúc được chia đều 
trong 45 ngày. 


9. Phòng trừ sâu bệnh 


Dưa chuột thường bị nhiều sâu bệnh bại, trước 
hết phải tiến hành phòng trừ thông qua biện pháp 
tổng hợp như trồng đúng thời vụ thích hợp, trồng 
trên đất luân canh, bón phân cân đối N-E-K, tưới 
tiêu hợp lý, không để úng ngập, thực hiện vệ sinh 
đồng ruộng thường xuyên. 


109 


e Sâu hại : 


- Sâu xám (Agroris ipsilon Hufnagel) : Thường 
gây hại khi cây non, Bạn ngày sâu ấn náu dưới đất, 
đêm chui lên cắn ngang gốc cây làm khuyết cây. Để 
phòng trừ cần luân canh với cây trồng nước, cầy bừa 
làm ải đất trước khi trồng. Khi thấy cây bị cắn, dùng 
que đào quanh gốc bắt sâu. Có thể dùng Basudin 5G 
(10G) rắc vào đất để phòng trừ sâu xám. 

-_ Rệp (Aphis sp.) : Có nhiều lứa trong năm, khi 

mật độ rệp trên cây cao chúng hình thành dạng có 
cánh bay sang cây khác hình thành bầy rệp mới, Ồ 
rệp thường tiết ra dịch mật do đó thu hút kiến. Loại 
mật này cũng là môi trường dinh dưỡng cho nấm 
muội sinh trưởng. Cây bị rệp hại, còi cọc, lá nhân 
quăn xuống, phía trên của lá đính và có muội che 
phủ. Để nhàng trừ rệp cần đảm bảo ruộng đủ ấm 
thường xuyên, tránh khô hạn kéo đài. Thuốc hoá 
học để trừ rệp có thể là Bassa 5UEC, cách ly 7 ngày; 
Polytin 25EC, cách ly 14 ngày. 

Ngoài ra còn có các loại sâu vẽ bùa đục trong lá 
làm trắng lá ảnh hưởng đến khả năng quang hợp, 
ruồi đục quả làm quả cong queo, bọ phấn truyền 
bệnh khẩm lá... các loại này cần phát hiện sớm và 
phòng trừ kịp thời. 

s Bệnh hại : 


{10 


-_ Bệnh sương mai (Pscudoperonospora cubensis 
Berk and Curt) là bệnh nguy hiểm nhất, gây hại cho 
dưa chuột ở tất cả các vụ trồng, đặc biệt khi nhiệt độ 
thấp và ẩm độ không khí cao, Bệnh gây các vết thâm 
vưông cạnh trên mặt lá, lan rộng toàn lá và chết. 
Bệnh xuất hiện ở các lá gốc, lá bánh tẻ trước. Khi 
bệnh xuất hiện cần tỉa các lá già, lá bệnh và dùng 
thuốc Ridomil MZ 72 WP, sau phun cách ly 7 ngày. 
Phun Booc đô 1% hoặc Zineb §0WP cũng có tác 
dụng phòng trừ bệnh. 

~_ Bệnh phấn trắng (Eryshiphe cichoradCedHm) : 
Bệnh thường xuất hiện giữa hoặc cuối thời kỳ sinh 
trưởng. Các giống địa phương ít nhiễm bệnh này so 
với các giống nhập nội. Dùng thuốc Bayleton 25 EC, 
thời gian cách ly 14 ngày, Sumi- eight 12,5WP. 

Chú ý : Do dưa chuột bao tử thụ hoạch thường 
xuyên (ngày I-2 lần) vì vậy trong thời gian này phải 
tránh phun thuốc hoá học, tập trung chăm sóc cây 
tốt, bón phân cân đối, ruộng thông thoáng để ngăn 
chặn dịch sâu bệnh, Sau thời kỳ ra hoa chỉ được 
đùng thuốc sáu sinh học. chủ yếu dùng BT 0,2 
0,3%, Delfin WP (32 BIU), Xentari 35WDG. 


10. Thu hoạch 


Bắt đầu thu quả từ lứa hoa thứ h:ú, thu liên tục. 
Thời kỳ đầu, ngày thư I lần, thời kỳ rộ ngày thu 2 


111 


lần, sáng sớm và chiều tôi dể dam bảo chất lượng 
quả, động tác hái quả nhẹ nhàng, tránh ảnh hưởng 
đến thân cây. Phân loại quả. bảo quản vận chuyển 
bằng thùng carton. 


CÂY MƯỚP ĐÁNG 
(Momordica charantia L.) 


1. NGUỒN GỐC VÀ YÊU CẦU SINH THÁI 

Cây mướp đáng có nguồn gốc ở châu Phi, hiện 
nay được trồng rộng rãi ở khắp các nơi trong vùng 
nhiệt đới và cận nhiệt đới. Đo có biên độ sinh thái 
rộng, nên ở vùng nhiệt đới mướp đẳng có thể sinh 
trưởng quanh năm, rất dễ mẫn cảm với điều kiện 
úng ngập. Mướp đắng có thể trồng trên nhiều loại 
đất nhưng sinh trưởng thuận lợi nhất trên đất giầu 
dinh dưỡng và thoát nước tốt. 


II. CÁC BIỆN PHÁP KỸ THUẬT 
1. Thời vụ 
Mướp đẳng gieo từ đầu tháng 3 đến tháng 9, 


thu hoạch từ tháng 5-12. Tuy nhiên, nếu gieo càng 
muộn, nãng suất giảm và sâu bệnh hại tăng lên. 


112 


2. Giống 
- Giống quả xanh : của thành phố Hồ Chí Minh; 
- Giống quả trắng: là những giống nhập nội, cho 
năng suất cao hơn, nhưng kém chịu rét, 
3. Làm đất 
- Nên chọn loại đất thịt nhẹ, đất cát pha, tơi xốp, 
mặt ruộng bằng phẳng, đễ tưới và thoát nước, có độ 
pH từ 5,5 - 6,5. Đất trồng xa khu công nghiệp, nghĩa 


trang, bệnh viện, nguồn nước thải, cách đường quốc 
lộ 100m. 

- Đất cày bừa kỹ, làm sạch cỏ trước khi gieo. 

- Lên luống l,3 - 1,4m, mặt luống rộng 1,0 - 
1,Im, cao 30cm. 
4. Mật độ, khoảng cách 

Khoảng cách : 

75 - 80cm x 25 cm/] cây —> mật độ :; 5-5,/ vạn 
cây/ha. 

75 - 8cm x 45cm/2 cây —> mật độ : 6 - 6,3 vạn 
cây/ha. 

* Chú ý : mướp đắng cần phải làm giàn, tiến 
hành cắm giàn khi cây cao 25 - 30cm (cần 1000 - 
1100 cây dóc/sào). 


113 


5. Phân bón 
Tuyệt đối không được dùng phân chuồng tươi, 
phân bắc tươi và nước phân tươi để bón hoặc tưới. 
Š.1. Liều lượng phán chuồng : Bón lót 15 - 20 
tấn/ha (550 - 740 kg/sào), cũng có thể dùng phân 
hữu cơ sinh học hoặc phân rác chế biến thay thế 
phân chuồng với lượng bằng 1/3 lượng phân chuồng. 


5.2. Liều lượng và phương pháp bón phán hoá 
học : 


Tổng lượng phân bón |Bón Bón thúc (4) 
Loại phân le (nguyên |kg /sào qui Bi Lần | Lần | Lần 
chát) /ha đối ì | 213 
Phản đạm| 100-120 8.0 urê | 
Phân lân | ` 60 : lu 
lân super 
Lò vì A4 6.7 kaÌi 3 
Phân kal 90 su1fIỆ | $0] 25 


- Bón thúc : 
+ Lần l : cây có 4- 5 lá thật ; 
+ Lần 2 : bắt đầu nở hoa ; 
+ Lần 3 : thu quả đợt 1 ; 
+ Lần 4 : thu quả đợt 3. 
- Có thể dùng nitrat amôn, sulfat amôn thay cho 
urê, cloruakali thay cho kali sunphat hoặc các dạng 


114 


phân hỗn hợp, phức hợp NPK để bón với liều 
nguyên chất tương ứng. Ngoài biện pháp bón vào 
đất, có thể phun qua lá các dung dịch đính dưỡng da 
lượng, trung lượng, vì lượng theo hướng dẫn sử dụng 
của hãng sản xuất. 

Sử dụng nước phân ủ hoai mục tưới xen kẽ các 
đợt bón phân hoá học để duy trì sinh trưởng của cây. 

- Làm cỏ, xới, vun kết hợp với 2 lần bón thúc 
đầu - chữ yếu xới đất và vun cao trước khi cắm giàn. 

Chỉ thu hoạch quả sau khi bón đạm ít nhất 10 ngày. 
6. Tưới nước 

- Dùng nguồn nước tưới sạch (nước sông, giếng 
khoan) không dùng nguồn nước thải (bệnh viện, 
sinh hoạt...) chưa qua xử lý để tưới. 

- Cần giữ độ ẩm đất 80 - 85% vào các đợt hoa 
Cát nỞ TỘ. 
7. Phòng trừ sâu bệnh 

e Sâu hại chính thường có : 

+ Giòi đục quả (Zeugodacus cawdarus) : phải 
chú ý phòng trừ sớm khi ruồi mới đẻ trứng, thường 
vào giai đoạn quả mới đậu hoặc còn non. Các loại 
thuốc có thể dùng : Sherpa 20 EC, Sumicidin 10 EC, 
Cyperan 25 EC. Thời gian cách ly tối thiểu 7 ngày. 


115 


+ Sâu xanh (Hiecoverpa armigera) : Sâu hại 
hoa và quả ở tất cả các thời kỳ. Có thể phòng trừ 
bằng các loại thuốc : Cyperan 25EC, Mimic 20F, 
Sherpa 20EC. Thời gian cách ly tối thiểu là 7 ngày. 

+ Giòi đục lá (UL7z/ømvza sp.) làm trắng lá, 
ảnh hưởng lớn tới sinh trưởng của cây. Phòng trừ 
bằng các thuốc : Baythroid 50EC, Confidor 100§L, 
Ofatox 400EC. 

« Bệnh hại : Bệnh phấn trắng (Erysi2he sp.) hại 
chủ yếu trên lá, cần phòng trừ sớm bằng các thuốc : 
Anvil 5SC, Score 250EC, Bayfidan 25EC. Thời gian 
cách ly tối thiểu !0 ngày. 

Khi sử dụng thuốc đều phải tuân theo hướng dẫn 
trên nhãn bao bì của từng loại thuốc. 

8. Thu hoạch 
- Sau khi gieo 48 - 50 ngày (giống địa phương) 


và 45 - 50 ngày (giống nhập nội) thì bắt đầu được 
thu quả (sau khi thụ phấn khoảng 7 -10 ngày). 


- Cần chú ý thu đúng thời kỳ chín thương phẩm 
để đạt cả năng suất và chất lượng. 

- Cần tỉa bỏ quả bị sâu hại và quả nhỏ trong quá 
trình chăm sóc, 

Nếu thực hiện đầy đủ qui trình này, năng suất có 
thể đạt từ 15,0 - 21,4 tấn/ha. 


116 


TÀI LIỆU THAM KHẢO CHÍNH 


1. Cục Bảo vệ thực vật. Tiêu chuẩn dư lượng thuốc Bảo vệ 
thực vật trong rau quả. Báo cáo tại Hội thảo khoa học về 
chất lượng rau quả. Hà Nói. 1996. 

2. Tạ Thu Cúc. T/c Nóng nghiệp & Công nghiệp thực 
phẩm, 8/1992. 

3. Vũ Thị Đào. Luận văn Thạc sĩ. Hà Nội, 1999. 

4. Nguyễn Văn Hiển, Phan Thúc Đường, Tô Thu Hà. 1c 
Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm, 5/1992. 
5.Phạm Bình Quyền. Nghiên cứu các giải pháp kỹ thuật 
hạn chế ô nhiễm môi trường gây ra bởi hoá chất dùng 
trong nông nghiệp. Báo cáo tổng kết để tài khoa học cấp 
nhà nước KT-02-07. Hà Nội, 1995. 

6. Nguyễn Quang Thạch, Lê Đình Lương. Tài liệu 
hướng dẫn trồng cây trong dung dịch (Hydroponics). Hà 
Nội, 1995. 

7. Nguyễn Văn Thắng, Nguyễn Thị Dục Tú. 100 câu hỏi 
của người trồng rau và khoai tây. NXB Nông nghiệp. Hà 
Nội, 1992. 

8. Trần Khắc Thi. Nghiên cứu một số yếu tố môi trường 
và kỹ thuật để xây dựng quy trình sản xuất rau sạch. Báo 
cáo tại Hội thảo khoa học về chất lượng rau quả. Hà 
Nội, 1996. 

9. Trần Khắc Thi, Nguyễn Công Hoan. Kỹ thuật trồng 
và chế biến rau xuất khẩu. NXB nông nghiệp. Hà Nội, 
1995. 


117 


10. Dương Ngọc Thị. Rha nắng cạnh tranh phân bón 
Việt Nam. Hà Nội - 2000 

11. Nguyễn Duy Trang. Nghiên cứu xây dựng quy trình 
phòng trừ dịch hại trong sản xuất. Báo cáo tại Hội thảo 
khoa học về chất lượng rau qua. Hà Nội, 1996. 2000. 
12. Nguyễn Văn Uyển. Vùng rau sạch - mô hình nông 
nghiệp sinh thái cấn bách. NXB Nông nghiệp. Hà Nội, 
1995. 

13. Bùi Quang Xuân, Bùi Đình Dinh, Mai Phương Anh. 
Quản lý hàm lượng nitrat trong rau bằng con đường bón 
phân cân đối. Báo cáo tại Hội thảo khoa học về chất 
lượng rau quả. Hà Nội, 1996. 

14. Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp-PTNT về 
việc ban hành "Quyết định tạm thời về sản xuất rau an 
toàn”. Hà Nội, 28/4/1998. 

15. FAO/WHO. Codex Alimentarius, Vol.2, 1993. 


16. Plant Resources of South - East Asia 8-Vegetables. 
Bogor Indonesia, 1994. 


17. Breeding vegetable crops. 1986. 


18. Những cây rau gia vị phổ biến ở Việt Nam. NXB 
Nông nghiệp TP. Hồ Chí Minh, 1996. 


19. Vincent E. Rubatzky Mas Yamagucbi. World 
vegetable, International Thomson Publishing, 1997. 


118 


MỤC LỤC. 


Trang 
Lời tác giả 3 
HIỆN TRANG VÀ MÔI TRƯỜNG 

SẢN XUẤT RAU Ở NU JÓC TA 3 
L Vài nết về hiện trạng sản xuất rau ở nước ta 

hiện nay T7 

II. Các nguyến nhân gây ô nhiễm rau trồng 9 

HI. Một số quy. định về tiêu chuẩn rau sạch 25 

TỔ CHỨC SẢN XUẤT RAU SẠCH 33 

1. Các nguyên tắc trong sản xuất rau sạch 33 
II. Một số nguyên tắc cơ bản trong sử dụng 

thuốc bảo vệ thực vật : 37 
IH. Một số giải phấp tổ chức sản xuất và tiêu 

thụ rau 45 

KỸ THUẬT TRỔNG MỘT SỐ LOẠI RAU C HỦ YẾU SI- 

„ Cây cải bắp SÌI 

„ Cây cải bao 58 

- Cây cải làn 64 

„ Cây cải xanh ngọt 7l 

« Cây rau muống 74 

« Cây rau ngót 82 

« Rau mồng tơi 87 

« Cây xà lách 92 

« Cây dưa hấu 95 

« Cây đưa chuột 100 

« Cây dưa chuột bao tử 105 

„ Cây mướp đắng E12 

Tài liệu tham khảo chính 117 


119 


Chịu trách nhiệm xuất bản 


NGUYÊN CAO DOANH 
Phụ trách bản thảo 


VIỆT LIÊN - THANH THUỶ 
Trình bày bìa 
LÊ THƯ 


NHÀ XUẤT BẢN NÔNG NGHIỆP 
167/6 Phương Mai - Đống Đa - Hà Nội 
ĐT: (04) 8521940 - 5763470; Fax: 04.5760748 


CHI NHÁNH NXB NÔNG NGHIỆP 
58 Nguyễn Bỉnh Khiêm - Q1 - Tp. Hồ Chí Minh 
ĐT: (08) 8.299521 - 8.297157 Fax: 08.9101036 


In 1000 bản, khổ 13 x 1Ø cm, tụi Xưởng in NXB Nông nghiệp. 
Giấy phép số 573/145 XB-QLXB do Cục Xuất bản cấp ngày 3/2/2003. 
In xong,và nộp lưu chiểu Quý 1/2006. 


KL trồng rau sạch cải bắp... 


.IIIlll||lllll| 


11. nh nh 


63 - 630 : 
- 573/145 - 05 Giá: II.S00d 


NN - 2005 


